PHẠM NGUYỄN THÀNH VINH (Chủ biên) 
NGUYỄN LÂM DUY - ĐOÀN HỒNG HÀ - BÙI QUANG HÂN - ĐỖ XUÂN HỘI 
ĐÀO QUANG THIỀU - TRƯƠNG ĐẶNG HOÀI THU - TRẦN THỊ MỸ TRINH 


ziJ?TT <Š 
= = 1/11 
.*. : #nm g4)///10//" I l„oi 


PHẠM NGUYÊN THÀNH VINH (Chủ biên) 
NGUYỄN LÂM DUY - ĐOÀN HỒNG HÀ - BÙI QUANG HÂN - ĐỖ XUÂN HỘI 
ĐÀO QUANG THIỀU —- TRƯƠNG ĐẶNG HOÀI THU - TRẤN THỊ MỸ TRINH 


VẬT LÍ 


SACHHOC..COM 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Hướng dẫn sử dụng sách 
Trong mỗi bài học gồm các nội dung sau: 
MỞ ĐẦU 
@) P Khởi động, đặt vấn để, gợi mở và tạo hứng thú vào bài học 


HÌNH THÀNH KIÊN THỨC MỚI 


Hoạt động hình thành kiến thức mới qua việc 


—ˆ _ quan sáthình ảnh, thí nghiệm hoặc trải nghiệm thực tế 


@® P Thảo luận để hình thành kiến thức mới 
P Tóm tắt kiến thức trọng tâm 
LUYỆN TẬP 
@ P Củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng đã học 


VẬN DỤNG 


@ Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học vào thực tiễn 
cuộc sống 


MỞ RỘNG 


@ th thiệu thêm kiến thức và ứng dụng liên quan đến 
bài học, giúp các em tự học ở nhà 


Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng 
các em học sinh lớp sau! 


®s-- 


LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh, quý thầy, cô giáo và phụ huynh thân mến! 


Vật lí được biết đến như là một trong những ngành của Khoa học tự nhiên xuất hiện 
sớm nhất trong lịch sử loài người. Vật lí nghiên cứu sự vận hành của vật chất, năng lượng 
cấu thành vũ trụ và sự tương tác giữa chúng. Những kiến thức vật lí đã, đang và sẽ có tác 
động mạnh mẽ vào sự phát triển của mọi lĩnh vực trong cuộc sống, công nghệ, khoa học 
kĩ thuật. Môn Vật lí ở cấp Trung học phổ thông góp phần trang bị cho các em học sinh 
những kiến thức nền tảng, giúp các em hiểu biết hơn về thế giới tự nhiên, có khả năng 
vận dụng kiến thức vào thực tiễn và hiểu rõ hơn về sự bảo vệ và phát triển thế giới tự 
nhiên một cách bền vững. 


Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Vật lí là môn học lựa chọn thuộc nhóm 
môn Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học) và được coi là một phân nhánh định 
hướng nghề nghiệp, tiếp nối sự tích hợp trong môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học ở 
cấp Tiểu học và môn Khoa học tự nhiên ở cấp Trung học cơ sở. 


Sách giáo khoa \⁄4¿ ií ¡2 gồm phần Mở đầu và 6 chủ để học tập được chia thành 9 chương 
mang đến cho các em những tri thức liên quan đến những đặc trưng của chuyển động, 
nguyên nhân tạo ra sự thay đổi trạng thái chuyển động, các dạng năng lượng cơ học, động 
lượng và định luật bảo toàn động lượng, các đặc điểm của chuyển động tròn, sự biến dạng 
của vật rắn. 


Mỗi chương được chia thành một số bài học, mỗi bài học gồm một chuỗi các hoạt động 
nhằm hình thành năng lực cho học sinh bao gồm: khởi động, khám phá, luyện tập, vận 
dụng, mở rộng và cuối mỗi bài học sẽ có hệ thống bài tập giúp học sinh rèn luyện và tự 
đánh giá kết quả học tập của mình. Học sinh có thể tra cứu nhanh các thuật ngữ khoa học 
liên quan đến bài học dựa vào bảng Giải thích thuật ngữ cuối sách. 


Sách giáo khoa I⁄4/ / ¡2 thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam được biên soạn dựa trên định hướng phát triển phẩm chất và năng 
lực người học và theo quan điểm chú trọng bản chất, ý nghĩa vật lí của các đối tượng, đề 
cao tính thực tiễn; tạo điều kiện để học sinh phát triển tư duy khoa học dưới góc độ vật lí, 
khơi gợi sự ham thích trong học tập bộ môn và tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, 
kĩ năng vật lí trong thực tiễn dưới sự giúp đỡ của giáo viên. 


Rất mong nhận được sự góp ý của quý thẩy, cô giáo, phụ huynh và các em học sinh để 
sách ngày càng hoàn thiện hơn. 


Các tác giả 


-® 


HH 0u d0 5 ..._———D...—--e..=....~. 2 
HT  ằ ằ ằ so. Ï{ẽeằSsee se... 3 
Chương 1. MỞ ĐẦU 5 

lò TIỂU dị Ti. di, c7, ¡ Ai cả. NGECEEEHCT DHDIDDI UEDNDNEDOGEOENRGOAGNODVCQV.ỌGENGG AC, 5 
E2 Vay đc. bàn ng TÀI H ..Ÿ-.ỹ-ỷ-.———ằẨẶằ.S—= 12 
TM 6y in ái g Hong TA Na 2g ii 15 
Chương 2. MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG 24 
Bài 4 Thưyến dng DI e—eS-==-—ằẶ..—— 24 
Ó no Ến l.i ai (L ội | Ậi lj: D PC DÔỦ NGIN TOP UU DA GA NI GOEGGA SAỢDỤDỤỌDQỤD.. 32 
Bài 6. Thực hành đo tốc độ của vật chuyển động thẳng ..................................---.-- 36 
Chương 3. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI 40 
Bài 7. Gia tốc - Chuyển động thẳng biến đổi đều......................................--- «se s«e 40 
Bài 8. Thực hành đo gia tốc rơi tỰ dO sWWWwesss------------------------------------ 5< o<cs<ce< 48 
Bài 9. Chuyển động ném... 5 G.......................ò-ss-----..----- 50 
Chương 4. BA ĐỊNH LUẬT NEWTON. MỘT SỐ LỰC TRONG THỰC TIÊN 55 
Bài 10. Ba định luật Newton về chuyển động................................-..........-- -- ««s«cseeexee 55 
Bài 11. Một số lực tro TA... .................... 66 
Bài 12. Chuyển động của vật trong chất Ìưu....................................-------- «se secss 74 
Chương 5. MOMENT LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG 80 
Bài 13. Tổng hợp lựi BA... 5Ặốố..................... 80 
Bài 14. Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật..................................--....------«-c<«- 87 
Chương 6. NĂNG LƯỢNG 94 
BC  ịi  ẨĂẨẨẤẴẤẰẤẤ  ớốớ  ; ,. 11 94 
l.. TRÍ. 2o 001 -7-- c7 7. (KH NANNANGNONÓMAAVOVAISAđHSGSASRXSSjhØf MENSS-ỂMR ND NHAN NGNNN 100 
Bài 17. Động năng và thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng.............................. - 105 
Chương 7. ĐỘNG LƯỢNG 114 
Bài 18. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng ....................................-.----- 114 
Bài 1, Các Hi Nà CN oi ii 120 
Chương 8. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN 126 
Bài 2), Động lục của chiyển 0n HTÔREoeeeeoieedanideendaaniddoeenoeee 126 
Bài 21. Động lực học của chuyển động tròn. Lực hướng tâm..............................-- 131 
Chương 9. BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN 136 
Bài 22. Biến dạng của vật rắn. Đặc tính của lò Xo.................................... -- «- se csesererxee 136 
Bà 11 nh  —äŠ--.—.——.-..e—=.——— 140 
Giải thích thuật ngữ 144 


®»-- 


Gai MÚĐU  — — 


KHÁI QUÁT VỀ MÔN VẬT LÍ 


Đối tượng nghiên cứu, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu của Vật lí. 


- Ảnh hưởng của Vật lí đối với cuộc sống và sự phát triển của khoa học, 
công nghệ và kĩ thuật. 


@) Ở cấp Trung học cơ sở, các em đã tìm hiểu về: lực, năng lượng, âm thanh, ánh sáng, 

điện, từ, ...; tất cả đều thuộc môn Vật lí. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu vào chương 
trình Vật lí cấp Trung học phổ thông, các em cần trả lời câu hỏi: Vật lí nghiên cứu gì? 
Nghiên cứu vật lí để làm gì? Nghiên cứu vật lí bằng cách nào? 


về ĐỐI TƯỢNG - MỤC TIÊU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VẬT LÍ 

3 Đối tượng nghiên cứu của Vật lí 

Vật lí là môn khoa học tìm hiểu về thế giới tự nhiên. Trong @® 

tiếng Hy Lạp, “Vật lí” cũng có nghĩa là “kiến thức về tự nhiên”. ` 1, Nêu đối tượng nghiên cứu tương 
Ngày nay, Vật lí được phân làm rất nhiều lĩnh vực, nhiều ứng với từng phân ngành sau 
phân ngành. Khi xem xét nội dung nghiên cứu thuộc các của Vật lí: cơ, ánh sáng, điện, từ. 
lĩnh vực và phân ngành của Vật lí, ta có kết luận sau: 


Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm: 
các dạng vận động của VẬT CHẤT và NĂNG LƯỢNG 


VWào năm 1905, nhà vật lí vĩ đại 
Albert Finstein (An-be Anh-xtanh) 
đã đưa ra được biểu thức mô tả mỗi 
liên hệ qiữa năng lượng và khối 
lượng (Hình 1. 1). 


À Hình 1.1. Albert Einstein (1879 - 1955) 


-® 


3 Mục tiêu của vật lí 


q) 


À. Hình 1.2. Minh hoạ các cấp độ của vật chất 
Theo các Từ điển bách khoa về Khoa học: 


@ 


Mục tiêu của Vật lí là khám phá ra quy luật tổng quát 
nhất chỉ phối sự vận động của vật chất và năng lượng, 
cũng như tương tác giữa chúng ở mọi cấp độ: vỉ mô, 
vĩ mô. 


2. Quan sát Hình 1.2, thảo luận 
để nêu thế nào là cấp độ vi mô, 
vĩ mô. 


Đến thời điểm hiện nay, tuy Vật lí chưa đạt tới mục tiêu này, 
nhưng các định luật vật lí được tìm ra đã và đang không chỉ 
giúp loài người giải thích mà còn tiên đoán được rất nhiều 
hiện tượng tự nhiên. Việc vận dụng các định luật này rất đa 
dạng, phong phú và có ý nghĩa thiết thực trong đời sống và 
nghiên cứu khoa học. 


Học tập môn Vật lí giúp học sinh hiểu được các quy luật 
của tự nhiên, vận dụng kiến thức vào cuộc sống, từ đó hình 
thành các năng lực khoa học và công nghệ. Những người có 
năng khiếu và đam mê có thể học tiếp lên các bậc cao hơn 
để trở thành các nhà khoa học trong lĩnh vực Vật lí. 


=3 Phương pháp nghiên cứu của Vật lí 


Phương pháp nghiên cứu của Khoa học nói chung và Vật lí 
nói riêng được hình thành qua các thời kì phát triển của 
nến văn minh nhân loại, bao gồm hai phương pháp chính: 
phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. 


Phương pháp thực nghiệm 


Thí nghiệm về sự rơi của vật được thực hiện bởi Galileo 
Galilei (Ga-li-lê-ô Ga-li-lê) tại đỉnh tháp nghiêng Pisa cao 
57 m (nước Ý) (Hình 1.3) là một ví dụ minh hoạ cho phương 
pháp thực nghiệm. Tại đây, Galileo Galilei đã thả rơi hai vật 
có khối lượng khác nhau (nhưng cùng hình dạng). Kết quả Á Hình 1.3. Galileo Galilei (1564 1642) 
cho thấy hai vật rơi và chạm đất cùng lúc. và tháp nghiêng Pisa 


®s-- 


Nhờ kết quả từ thí nghiệm này, Galileo Galilei đã bác 
bỏ được nhận định của Aristotle (A-ri-xtốt) (384 trước 
Công nguyên - 322 trước Công nguyên) (một triết học 
gia lỗi lạc thời Hy Lạp cổ đại) cho rằng việc vật nặng rơi 
nhanh hơn vật nhẹ là bản chất tự nhiên của các vật. 


Ở cấp Trung học cơ sở, các em đã có cơ hội thực hành một 
số thí nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên. Đây chính 
là các trường hợp đơn giản của phương pháp thực nghiệm 
trong Vật lí. 


Phương pháp lí thuyết 


Trong quá trình nghiên cứu khoa học, việc hình thành các 
giả thuyết khoa học là vô cùng quan trọng. Lí thuyết vật lí 
được xây dựng dựa trên các quan sát ban đầu và trực giác 
của các nhà vật lí, trong nhiều trường hợp có tính định 
hướng và dẫn đắt cho thực nghiệm kiểm chứng. Một ví dụ 
cụ thể cho phương pháp lí thuyết trong Vật lí là công trình 
dự đoán sự tổn tại của Hải Vương tỉnh trong hệ Mặt Trời 
(Hình 1.4), được thực hiện độc lập bởi các nhà vật lí Johann 
Gottfried Galle (Giô-han Gót-phơ-rai Ga-lơ) (1812 - 1910), 
Urbain Jean Joseph Le Verrier (Ơ-ban Giên Giô-sép Lơ 
Va-ri-e) (1811 - 1877) và John Couch Adams (Giôn Cốp 
A-đam-xơ) (1819 - 1892) vào thế kỉ XIX. 


Hải Vương tỉnh không thể quan sát được bằng kính thiên văn 
một cách thuần tuý vào thời đại đó. Việc phát hiện ra Hải 
Vương tỉnh là nhờ các nhà thiên văn học tiến hành phân 
tích các dữ liệu liên quan đến chuyển động của Thiên Vương 
tinh, họ nhận thấy vị trí của Thiên Vương tỉnh bị nhiễu loạn 
khi quan sát vị trí của nó, Thiên Vương tỉnh không ở đúng 
vị trí mà các phương trình toán học nghiên cứu chuyển động 
tiên đoán. 


75757555 ĐẸP 
@® 


3. Trình bày một số ví dụ khác để 
minh hoạ cho phương pháp 
thực nghiệm trong Vật lí. 


À. Hình 1.4. Mô hình mô phỏng vị trí các hành tỉnh trong hệ Mặt Trời: 7. Thuỷ tinh; 2. Kim tinh; 3. Trái Đất; 
4. Hoả tinh; 5. Mộc tỉnh; 6. Thổ tỉnh; 7. Thiên Vương tinh; 8. Hải Vương tỉnh 


.e® 


Vào giai đoạn đó, có nhiều giả thuyết về sự không chính xác 
vị trí của Thiên Vương tỉnh, một số người còn cho là định 
luật hấp dẫn của Newton (Niu-tơn) (1643 - 1727) không còn 
đúng ở khoảng cách quá xa so với Mặt Trời. Vậy điều gì làm 
cho quỹ đạo chuyển động của Thiên Vương tinh không còn 
đúng khi tính toán bằng định luật hấp dẫn của Newton? 


Vấn để quỹ đạo của Thiên Vương tỉnh đã khiến các nhà 

thiên văn học bắt đầu nghĩ có một hành tinh khác xa hơn, 

có thể ảnh hưởng đến chuyển động của Thiên Vương tỉnh. 

Nhà thiên văn học người Pháp Urbain Le Verrier sử dụng 

toán học để xác định hành tinh bí ẩn này, và cho ra kết quả 

vào tháng 6 năm 1845. Nhà thiên văn học người Anh John @® 

Couch Adams cũng làm việc trên lí thuyết này cho ra một _ 4, Nêu nhận định về vai trò của thí 
kết quả tương tự. Giả thuyết về một hành tỉnh khác ở gần nghiệm trong phương pháp thực 
Thiên Vương tinh được sử dụng và qua tính toán, các nhà nghiệm và xác định điểm cốt lõi 
thiên văn học định hướng được vị trí quan sát trên bầu trời của phương pháp lí thuyết. 

để xác định hành tinh này. Lí thuyết này đã có thành công rực `" 

rỡ vào ngày 23 tháng 9 năm 1846, Galle đã sử dụng các tính 

toán của Le Verrier để tìm ra Hải Vương tỉnh, chỉ lệch 1° so 

với các tính toán của Le Verrier. Hành tỉnh này cũng được 

xác định lệch 12° so với các tính toán của Adams. 


Việc hình thành lí thuyết dẫn dắt các thực nghiệm kiểm 
chứng phụ thuộc rất nhiều yếu tố, các dữ liệu quan sát ban 
đầu, trực giác của nhà khoa học, sự hoàn thiện của công cụ 
toán học, tính toán tỉ mỉ,... Thực nghiệm kiểm chứng càng 
nhiều, lí thuyết càng đúng, nhưng chỉ cần một thí nghiệm 
không phù hợp với lí thuyết, lí thuyết đó hoàn toàn bị bác 
bỏ, các nhà khoa học lại tiếp tục hành trình xây dựng lại giả 
thuyết và lí thuyết mới phù hợp với thực nghiệm. Đó là con 
đường nghiên cứu khoa học. 


s» Phương pháp thực nghiệm dùng thí nghiệm để phát hiện kết quả mới giúp kiểm chứng, 
hoàn thiện, bổ sung hay bác bỏ giả thuyết nào đó. Kết quả mới này cần được giải thích 
bằng lí thuyết đã biết hoặc lí thuyết mới. 

s Phương pháp lí thuyết sử dụng ngôn ngữ toán học và suy luận lí thuyết để phát hiện một 
kết quả mới. Kết quả mới này cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm. 

» Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm có tính 
quyết định. 


®s-- 


Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí 


Quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học nói chung và nhà vật lí nói riêng chính là 
quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên. Quá trình này có tiến trình gồm các bước như sau: 
~ Quan sát hiện tượng để xác định đối tượng nghiên cứu. 

~ Đối chiếu với các lí thuyết đang có để để xuất giả thuyết nghiên cứu. 

- Thiết kế, xây dựng mô hình lí thuyết hoặc mô hình thực nghiệm để kiểm chứng 
giả thuyết. 

~ Tiến hành tính toán theo mô hình lí thuyết hoặc thực hiện thí nghiệm để thu thập 
đữ liệu. Sau đó xử lí số liệu và phân tích kết quả để xác nhận, điểu chỉnh, bổ sung hay 
loại bỏ mô hình, giả thuyết ban đầu. 

~ Rút ra kết luận. 


Lưu ý: Trong mỗi bước của tiến trình, công cụ toán học có 
tính định hướng và hỗ trợ các tính toán, đặc biệt là đối với 
Vật lí hiện đại. 


Để đạt hiệu quả cao, quá trình học tập môn Vật lí ở trường 
Trung học phổ thông cần được thực hiện theo tiến trình 
tương tự, trong đó có sự kết hợp hài hoà giữa phương 
pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. 


Hãy sơ đồ hoá quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí. 


2 ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT LÍ ĐẾN MỘT SỐ LĨNH VỰC 


À. Hình 1.5. So sánh một số trường hợp không có và có ứng dụng những kĩ thuật của Vật lí hiện đại: 
a) và b) thông tin liên lạc; c) và d) chẩn đoán bệnh; e) và f) quy trình đóng gói; g) và h) quan sát thiên văn 


---3 Ảnh hưởng của Vật lí trong một số lĩnh vực 


~ Thông tin liên lạc: Ngày nay, nền tảng internet kết hợp với 
điện thoại thông minh và một số thiết bị công nghệ đã tạo ra 

t . : : : : - E n 
một phương tiện thông tin liên lạc vô cùng hữu ích. Tin tức, >gstipp.enhsimnupbgas 


tiếng nói, hình ảnh được truyền đi nhanh chóng đến mọi “ốc 
xi. TẲ* : <!: 4co ĐA _ ấn vực. Từ đó, trình bày ưu điểm của 
nơi trên thế giới. Nhờ đó, khoảng cách địa lí không còn là việc ng dụng Vật í vào đời sống 

trở ngại và thế giới hiện nay ngày càng trở nên “phẳng” hơn. ñ vn: 
b bì y ngay cảng phảng so với các phương pháp truyền 


- Y tế: Các phương pháp chẩn đoán và chữa bệnh có áp thống ở ác lĩnh vực trên. 

dụng kiến thức vật lí như phép nội soi, chụp X-quang, chụp 

cắt lớp vi tính (CT), chụp cộng hưởng từ (MRI), xạ trị...  ạ, Hãy nêu và phân tích một số 
đã giúp cho việc chẩn đoán và chữa trị của bác sĩ đạt hiệu ứng dụng khác của Vật lí trong 
quả cao. Nhờ đó, sức khoẻ của con người ngày càng tăng. đời sống hằng ngày. h 

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam vào năm 2020 là 

73,7 tuổi (theo Cục thống kê). 


~ Công nghiệp: Vật lí là động lực của các cuộc cách mạng công 
nghiệp. Nhờ vậy, nền sản xuất thủ công nhỏ lẻ được chuyển 
thành nền sản xuất dây chuyển, tự động hoá. Tù đó giải phóng 
sức lao động của con người. Hiện nay, công nghiệp sản xuất 
đang bước vào thời kì 4.0 với cốt lõi là Infernet vạn vật (IoT) và 
điện toán đám mây. 


- Nông nghiệp: Việc ứng dụng những thành tựu của Vật lí 
đã chuyển đổi quá trình canh tác truyền thống thành các 
phương pháp hiện đại với năng suất vượt trội nhờ vào máy 
móc cơ khí tự động hoá. Ngoài ra, việc tạo ra các giống cây 
trồng có đặc tính ưu việc dựa vào đột biến bằng việc chiếu 
xạ cũng ngày càng phổ biến. Công nghệ cảm biến không 
dây cũng giúp cho quá trình kiểm soát chất lượng nông sản A gình 1.6. Công nghệ cảm biến trong 
được thuận tiện và đạt hiệu quả cao (Hình 1.6). việc kiểm soát chất lượng nông sản 


- Nghiên cứu khoa học: Vật lí đã giúp cải tiến thiết bị và 
phương pháp nghiên cứu của rất nhiều ngành khoa học. Ví 
dụ: Kính hiển vi điện tử (Hình 1.7) phóng lớn ảnh hàng trăm 
nghìn lần giúp quan sát vi khuẩn, virus; nhiễu xạ tia X giúp 
khám phá cấu trúc của phân tử DNA; zmáy quang phổ giúp 
xác định cấu tạo hoá học;... 


Trong chính môn Vật lí, việc tìm hiểu kiến thức vật lí cũng 
tạo ra những phương pháp mới, những thiết bị hiện đại, tối 
tân giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn về vật chất, 
năng lượng, vũ trụ. Một trong những thành tựu nổi bật là 
kính thiên văn không gian Hubble (Hóp-bơn) (HST) bay _ A kạnh1.7.Kính hiển vi điên tử 
quanh Trái Đất ở độ cao hơn 600 km. Kính này đã chụp được 
ảnh của thiên hà cách xa Trái Đất hơn 13 tỉ năm ánh sáng và 

tạo được kho đữ liệu khổng lồ về không gian và vũ trụ. 


®s-- 


« Vật lí ảnh hưởng mạnh mẽ và có tác động làm thay đổi mọi lĩnh vực hoạt động 
của con người. Dựa trên nền tảng vật lí, các công nghệ mới được sáng tạo với tốc độ 
vũ bão. 

« Kiến thức vật lí trong các phân ngành được áp dụng kết hợp để tạo ra kết quả tối 
ưu. Các kĩ năng vật lí như tính chính xác, đúng thời điểm và thời lượng, quan sát, 
suy luận nhạy bén,... đã thành kĩ năng sống cần có của con người hiện đại. 


Có ý kiến nhận định điện năng là thành tựu cốt lõi và huyết mạch của Vật lí cho nền 
văn minh của nhân loại. Hình 1.8 cho thấy các châu lục sáng rực về đêm. Trình bày 
quan điểm của em về nhận định này. 


b) 
À. Hình 1.8. Các châu lục sáng rực về đêm nhờ điện năng: a) Châu Á; b) Châu Âu 


1. Vào đầu thế kỉ XX, J. J. Thomson (Tôm-xơn) đã để xuất 
mô hình cấu tạo nguyên tử gồm các electron phân bố đều 
trong một khối điện dương kết cấu tựa như khối mây. Để kiểm 
chứng giả thuyết này, E. Rutherford (Rơ-dơ-pho) đã sử dụng le â 
tia alpha gồm các hạt mang điện dương bắn vào các nguyên _#.*" 

¡ E4 


1 W Đ( 
tử kim loại vàng (Hình 1P.1). Kết quả của thí nghiệm đã bác bỏ 
giả thuyết của J. J. Thomson, đồng thời đã giúp khám phá ra | 
hạt nhân nguyên tử. E. Rutherford đã vận dụng phương pháp _% Hình1P.1.Thí nghiệm Rutherford 
nghiên cứu nào để nghiên cứu vấn đề này? Giải thích. 

2. Tìm hiểu thực tế một số thiết bị vật lí dùng trong y tế để chẩn đoán, đo lường và chữa bệnh. 
Gợi ý: Các thiết bị quang học của bệnh viện mắt, của các phòng khám bệnh chẩn đoán bằng 
hình ảnh,... 


-® 


VẤN ĐỀ AN TOÀN TRONG VẬT LÍ 


Quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí. 


@) Khi học tập và nghiên cứu Vật lí, học sinh cũng như các nhà khoa học cần phải lưu 
ý đến những nguyên tắc nào để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng? 


VẤN ĐỀ AN TOÀN TRONG NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP VẬT LÍ 


d) 


À. Hình 2. 1. Một số vấn để liên quan đến phóng xạ: 
a) nhà vật lí Marie Curie (Ma-ri Quy-ri) (1867 - 1934); b) thuốc phóng xạ; c) và d) an toàn khi làm việc với chất phóng xạ 


“3 Những quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí 

Vấn để 1: Phóng xạ 

Hiện tượng phóng xạ tự nhiên được nhà vật lí người Pháp 1. Quan sát Hình 21, trnh 
Becquerel (Béc-cơ-ren) (1852 ~ 1908) tình cờ khám phá ra Ú ` C se tt bên _ 
vào cuối thế kỉ XIX và được phát triển nhờ những nghiên cứu tự lợi ích dủa chất phóng xạ 
của Marie Curie - người phụ nữ đầu tiên đoạt hai giải Nobel Từđó, nêu những quy tắc Ma-ii 
(Nô-ben) (Vật lí và Hoá học). khi làm việc với chất phóng xạ. 
Việc sử dụng chất phóng xạ không đúng cách sẽ ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sức khoẻ con người. Đã có những trường 

hợp tử vong bởi phóng xạ do chiến tranh, do vô ý phơi 

nhiễm hay do bị đầu độc. 


®»-. 


Để hạn chế những rủi ro và sự nguy hiểm do chất phóng 
xạ gây ra, chúng ta phải đảm bảo một số quy tắc an toàn 
như: giảm thời gian tiếp xúc với nguồn phóng xạ, tăng 
khoảng cách từ ta đến nguồn phóng xạ, đảm bảo che chắn 
những cơ quan trọng yếu của cơ thể. 


Ngày nay, các chất phóng xạ đã được ứng dụng rất rộng rãi 
trong đời sống: sử dụng trong y học để chẩn đoán hình ảnh 
và điều trị ung thư, sử dụng trong nông nghiệp để tạo đột 
biến cải thiện giống cây trồng, sử dụng trong công nghiệp 
để phát hiện các khiếm khuyết trong vật liệu, sử dụng trong 
khảo cổ để xác định tuổi của các mẫu vật,... 

Vấn để 2: An toàn trong phòng thí nghiệm 


Trong Vật lí, việc tiến hành các hoạt động học trong phòng thí 
nghiệm nhằm khảo sát, kiểm chứng kiến thức có vai trò 
quan trọng trong việc phát triển năng lực tìm hiểu thế giới 
tự nhiên của học sinh. Tuy nhiên, nếu những vấn để an 
toàn không được đảm bảo, quá trình tổ chức hoạt động học 
tập trong phòng thí nghiệm có thể xảy ra nhiều sự cố nguy 
hiểm cho học sinh. 


Ví dụ: Học sinh có thể bị bỏng khi xảy ra sự cố chập điện 
hoặc cháy nổ do lửa, hoá chất. Học sinh cũng có thể bị chấn 
thương cơ thể khi sử dụng những vật sắc nhọn hoặc thuỷ 
tỉnh trong quá trình tiến hành thí nghiệm không đúng cách. 
Ngoài ra, những tai nạn liên quan đến điện giật thường 
gây ra hậu quả nghiêm trọng khi học sinh không đảm bảo 
những nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện. 


sát Hình 2.2 và chỉ ra những 


m không an toàn khi làm việc 


phòng thí nghiệm. 


À. Hình 2.2. Một số tình huống xảy ra trong phòng thí nghiệm 


Từ đó, ta thấy rằng trong một số trường hợp, đối tượng hoặc © 
hiện tượng cần nghiên cứu có thể đem đến những rủi ro, 3. Hãy nêu mộtsố biện pháp an toàn 
gây nguy hiểm đến sức khoẻ của học sinh và nhà nghiên cứu. khi sử dụng điện. 


@ 


Khi nghiên cứu và học tập Vật lí, ta cần phải: 

~ Nắm được thông tin liên quan đến các rủi ro và nguy hiểm có thể xảy ra. 

~ Tuân thủ và áp dụng các biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho bản thân và 
cộng đồng. 

~ Quan tâm, gìn giữ và bảo vệ môi trường. 

~ Trong phòng thí nghiệm ở trường học, những rủi ro và nguy hiểm phải được cảnh 
báo rõ ràng bởi các biển báo. Học sinh cần chú ý sự nhắc nhở của nhân viên phòng 
thí nghiệm và giáo viên về các quy định an toàn. Ngoài ra, các thiết bị bảo hộ cá nhân 
cẩn phải được trang bị đầy đủ. 


Quan sát Hình 2.3, nêu ý nghĩa của mỗi biển báo cảnh báo và công dụng của mỗi 
trang thiết bị bảo hộ trong phòng thí nghiệm. 


©) f) 9) 
À. Hình 2.3. Một số biển báo cảnh báo cùng một số trang bị bảo hộ thường gặp 


1. Tìm hiểu và trình bày những quy tắc an toàn đối với nhân viên làm việc liên quan đến phóng xạ. 


2. Trạm không gian quốc tế ISS có độ cao khoảng 400 km, trong khi bầu khí quyển có bề dày hơn 
100 km. Trong trạm không gian có tình trạng mất trọng lượng, mọi vật tự do sẽ lơ lửng. 
Hãy tìm hiểu các bất thường và hiểm nguy mà các nhà du hành làm việc lâu dài ở trong trạm 
có thể gặp. 


®s-- 


ĐƠN VỊ VÀ SAI SỐ TRONG VẬT LÍ 


Đơn vị và thứ nguyên. 
Các loại sai số đơn giản và cách hạn chẽ. 


Khi tiến hành đo một đại lượng vật lí, ta cần quan tâm đến đơn vị. Vậy, có những 
loại đơn vị nào? Ngoài ra, không có phép đo nào có thể cho ta kết quả thực của đại 
lượng cần đo mà luôn có sai số. Ta có thể gặp phải những loại sai số nào và cách 
hạn chế chúng ra sao? 


(Q bơn vị VÀ THỨ NGUYÊN TRONG VẬT LÍ 
__> Hệ đơn vị SI, đơn vị cơ bản và đơn vị dẫn suất 


Trong chương trình môn Khoa học tự nhiên ở Trung học 
cơ sở, các em đã tìm hiểu một số đại lượng vật lí như: 


khối lượng, chiều dài, thời gian, diện tích, thể tích, áp suất, ”..... 
lái “Si .... : ` : vị của chúng mà các em đã 
nhiệt độ,... và cũng đã thực hành đo từ lớp 6. Kết quả của 
— ¬ ti _———— học trong môn Khoa học 
phép đo bao gồm hai thông tin: số đo cho biết giá trị của 3 


đại lượng đang xét và đơn vị của số đo. 


t/á 


Tập hợp của đơn vị được gọi là hệ đơn vị. Trong khoa học 
có rất nhiều hệ đơn vị được sử dụng, trong đó thông dụng 
nhất là hệ đơn vị đo lường quốc tế SI (Système International 
đunités) được xây dựng trên cơ sở của 7 đơn vị cơ bản 
(Bảng 3.1). 


Khi số đo của đại lượng đang xem xét là một bội số hoặc 
ước số thập phân của mười, ta có thể sử dụng tiếp đầu ngữ 
như trong Bảng 3.2 ngay trước đơn vị để phần số đo được 
trình bày ngắn gọn. 


Ví dụ: Ta có thể viết khoảng cách từ Thành phố Hồ Chí Minh 
đến Thủ đô Hà Nội là khoảng 1 730 km thay vì 1 730-10° m, 
hoặc khối lượng trung bình của một con muỗi có thể được 
viết là 2 mg thay vì 2-10) g. 


-® 


Ÿ Bảng 3.2. Tên và kí hiệu tiếp đầu ngữ của 


Ÿ Bảng 3.1. Các đơn vị cơ bản trong hệ SI 1TTTHEmsrairrani 
Tên Hệ Tên 
STT | Đơn vị | Kí hiệu xn đọc m= = 
Chiều dài 
Z zeta — 10?! z# zepto 10?! 
2 kiôgam kg Khối lượng E đa 1U ca H0 101 
3 giây 6 Thời gian P peta — 105 f femto 10 
T tera 102 P  pico 10% 
4 kelvin K Nhiệt độ 
G giaa 103 n nano 10? 
5 ampe A Cường độ dòng điện M me 10  ụ micro 104 
k kilo 10° m mili 103 
6 mol mol Lượng chất 
h heo — 10? € ceni — 10? 
7 candela cd Cường độ ánh sáng  .n d7 II: | Fug? 


Ngoài 7 đơn vị cơ bản, những đơn vị còn lại được gọi là 
đơn vị dẫn xuất. Mọi đơn vị dẫn xuất đều có thể phân tích 
thành các đơn vị cơ bản dựa vào mối liên hệ giữa các đại 
lượng tương ứng. 


3 Thứ nguyên 
Thứ nguyên của một đại lượng là quy luật nêu lên sự phụ 
thuộc của đơn vị đo đại lượng đó vào các đơn vị cơ bản. 


Thứ nguyên của một đại lượng X được biễn diễn dưới dạng 
[X]. Thứ nguyên của một số đại lượng cơ bản thường sử 
dụng được thể hiện trong Bảng 3.3. 


Một đại lượng vật lí có thể được biểu diễn bằng nhiều đơn  ŸŸ Bảng 3.3.Thứnguyên của một số 
vị khác nhau nhưng chỉ có một thứ nguyên duy nhất. Một t ượngcvhên 


số đại lượng vật lí có thể có cùng thứ nguyên. Đại lượng Thứ 
cơ bản nguyên 


Ví dụ: [Chiểu đài] L 
~ Toạ độ, quãng đường đi được có thể được biểu diễn bằng (Khối lượng] M 
đơn vị mét, cây số, hải lí, feet, dặm,... nhưng chỉ có một thứ [Thời gian] F d 
nguyên L. [Cường độ : 


~ Tốc độ, vận tốc có thể được biểu diễn bằng đơn vị m/s,ku/h, DI 
đặm/giờ nhưng chỉ có một thứ nguyên L-T''. [Nhiệt độ] K 


đ ›-. 


Lưu ý: Trong các biểu thức vật lí: 


- Các số hạng trong phép cộng (hoặc trừ) phải có cùng thứ 
nguyên. 


~ Hai vế của một biểu thức vật lí phải có cùng thứ nguyên. 


“3 Vận dụng mối liên hệ giữa đơn vị dẫn xuất với 7 đơn vị cơ bản của hệ SI 


Ví dụ: Để xác định quãng đường đi được s của một chất 
điểm chuyển động thẳng đều, một bạn học sinh đã viết 
công thức như sau: s = ø-U:£ với Ð và í lần lượt là vận tốc và 
thời gian, ø là hằng số không thứ nguyên. Dựa vào việc xác 
định thứ nguyên, em hãy cho biết công thức trên là đúng 
hay sai. 

Bài giải 
Thứ nguyên của các đại lượng s, 0 và / lần lượt là L, L-7"' và 7. 
Từ đó, ta thấy vế trái của công thức trên có thứ nguyên U trong 
khi vế phải lại có thứ nguyên L-7. Do 2 vế của công thức không 
cùng thứ nguyên nên bạn học sinh chưa đưa ra được công thức 
chính xác. 
Dựa vào phân tích thứ nguyên, ta cần sửa lại công thức 
chính xác như sau: 


$s=ơUí( 


Trong hệ S[, s, 0 và í lần lượt có đơn vị là m, m- sˆ`, s. 


Hiện nay có những đơn vị thường được dùng trong đời sống như picômét (pm), 
miliampe (mA) (ví dụ như kích thước của một hạt bụi là khoảng 2,5 pm; cường độ 
dòng điện dùng trong châm cứu là khoảng 2 mA). Hãy xác định các đơn vị cơ bản 
và các tiếp đầu ngữ của 2 đơn vị trên. 


Ngày 23 tháng 9 năm 1999, tàu quỹ đạo thăm dò khí hậu của Hoả tinh có trị giá 125 triệu 
USD của NASA đã bị phá huỷ hoàn toàn khi không đáp ứng được độ cao cần thiết so với 
bề mặt Hoả tỉnh. Sau khi tiến hành điều tra, các nhà khoa học của NASA đã phát hiện ra 
nguyên nhân của vụ tai nạn chính là sự thiếu thống nhất trong việc chuyển đổi giữa hệ 
đơn vị SI và hệ đơn vị của Anh đối với nhóm thiết kế và nhóm thực hiện nhiệm vụ phóng 
tàu. Đây là một trong những ví dụ cho thấy tầm quan trọng của việc xác định chính xác 
đơn vị khi tiến hành tính toán và đo đạc, từ đó giúp cho chúng ta phòng tránh được những 
thiệt hại đáng tiếc. 


Q sat số TRoNG PHÉP ĐO VÀ CÁCH HẠN CHẾ 
3 Œác phép đo trong Vật lí 


4. Với các dụng cụ là bình chia độ 
(đa đong) (Hình 3.1a) và cân 
(Hình 3.1b), đề xuất phương án 
đo khối lượng riêng của một quả 

\ trong phòng thí nghiệm. 


À. Hình 3.1. a) Bình chia độ; b) Cân 


Phép đo các đại lượng vật lí là phép so sánh chúng với đại 
lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị. 

Phép đo trực tiếp: giá trị của đại lượng cần đo được đọc trực 
tiếp trên dụng cụ đo (ví dụ như đo khối lượng bằng cân, đo 
thể tích bằng bình chia độ). 

Phép ảo gián tiếp: giá trị của đại lượng cần đo được xác định 
thông qua các đại lượng được đo trực tiếp (ví dụ như đo 
khối lượng riêng). 


=3 Œác loại sai số của phép đo 


) 


œ 
===R »` 
b) 


À. Hình 3.2. Một số nguyên nhân gây ra sai số khi đo 


®s-- 


Trong quá trình thực hiện phép đo, chúng ta không thể 
tránh khỏi sự chênh lệnh giữa giá trị thật và số đo (giá trị đo 
được). Độ chênh lệch này gọi là sai số. 

Như vậy, mọi phép đo đều tổn tại sai số. Nguyên nhân gây 
ra sai số là do giới hạn về độ chính xác của dụng cụ đo, do kĩ 


thuật đo, quy trình đo, chủ quan của người đo,... 
Xét theo nguyên nhân thì sai số của phép đo được phân 
thành hai loại là sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. 


Sai số hệ thống 


Sai số hệ thống là sai số có tính quy luật và được lặp lại ở 
tất cả các lần đo. Sai số hệ thống làm cho giá trị đo tăng 
hoặc giảm một lượng nhất định so với giá trị thực. 


Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo. hawưumnmmmn 
Ví dụ: Kết quả khối lượng trong mọi lần đo đều lớn hơn 
giá trị thật một lượng xác định khi ta không hiệu chỉnh 


kim của cân về đúng vị trí như trong Hình 3.2c. TRE TT 


Ngoài ra, sai số hệ thống còn xuất phát từ độ chia nhỏ nhất  À Hình 3.3.Thước kẻ để đo chiều dài 
của dụng cụ đo (gọi là sai số dụng cụ). Đối với một số dụng 
cụ đo, sai số này thường được xác định bằng một nửa độ chia 
nhỏ nhất. 


Trong thực hiện phép đo, cần tìm được nguyên nhân gây ra 
sai số hệ thống để tìm cách hạn chế. Sai số hệ thống có thể 
được hạn chế bằng cách thường xuyên hiệu chỉnh dụng cụ 
đo, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao. 


Sai số ngẫu nhiên 


Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ 
của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu 
nhiên bên ngoài. Sai số này thường có nguyên nhân 
không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả 
đo xung quanh một giá trị trung bình. 


-=<® 


Ví dụ: Khi đo thời gian rơi của một vật bằng đồng hồ bấm 
giây, phản xạ của người đo sẽ gây ra sai số ngẫu nhiên. Khi 
đo khối lượng của một vật nhỏ bằng một cân hiện số có độ 
nhạy cao, các yếu tố khách quan như gió, bụi cũng có thể 
gây ra sai số ngẫu nhiên. 


Sai số ngẫu nhiên có thể được hạn chế bằng cách thực hiện 
phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình để hạn chế sự 
phân tán của số liệu đo. 


Để đo chiều dài của cây bút chì, em nên sử dụng loại thước nào trong Hình 3.3 để 
thu được kết quả chính xác hơn? 


“3 Cách biểu diễn sai số của phép đo 
Khi tiến hành đo đạc, giá trị x của một đại lượng vật lí 
thường được ghi dưới dạng 
x=x‡Ax (3.1) 

với x là giá trị trung bình của đại lượng cần đo khi tiến 
hành phép đo nhiều lần 

xi +, (32) 

" 

Giá trị trung bình có thể xem là giá trị gần đúng nhất với giá 
trị thật của đại lượng vật lí cẩn đo. 


Sai số của phép đo có thể biểu diễn dưới dạng: 

« Sai số tuyệt đối là Ax trong công thức (3.1). 
Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo được xác định bằng trị 
tuyệt đối của hiệu giữa giá trị trung bình và giá trị của mỗi 
lần đo. 


®»-- 


Ax,= |x -x, | (.3) 
với x, là giá trị đo lần thứ ï. 
Sai số tuyệt đối trung bình của ø lần đo được xác định theo 


công thức: 


Axr= “ (3.4) 


ÂX, LÂY, +...+Âx 
n 

Sai số tuyệt đối của phép ảo cho biết phạm vì biến thiên của 

giá trị đo được và bằng tổng của sai số ngẫu nhiên và sai số 

dụng cụ: 


Ax=Ax+Ax, (3.5) 


trong đó sai số dụng cụ Ax, thường được xem có giá trị 
bằng một nửa độ chia nhỏ nhất đối với những dụng cụ đơn 
giản như thước kẻ, cân bàn, bình chia độ,... Trong nhiều 
trường hợp, sai số dụng cụ thường được cung cấp chính xác 
bởi nhà sản xuất. 

« Sai số tương đối được xác định bằng tỉ số giữa sai số 
tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cẩn đo theo 


công thức: N 
ổx==—=:l00% (3.6) 
x 


Sai số tương đối cho biết mức độ chính xác của phép đo. 


_—3 Gádh xác định sai số trong phép đo gián tiếp 


Trong đa số trường hợp, một đại lượng cần đo (có giá trị #) 

được xác định gián tiếp thông qua việc đo trực tiếp những 

đại lượng khác (có giá trị x, y, z,...). Ví dụ: khối lượng riêng 

được xác định bằng thương số của khối lượng và thể tích, 

chu vi hình chữ nhật được xác định bằng hai lần tổng của 

hai cạnh liên tiếp. 

Nguyên tắc xác định sai số trong phép đo gián tiếp như sau: 
- Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng sai số 

tuyệt đối của các số hạng: 

Nếu F=x‡ yTz... thì AF = Ax+ Ay+A¿... 


Giả sử chiều dài của 
hai đoạn thẳng có 
giá trị đo được lần 
lượt là a = 51 + 1 cm 
và b = 49 + 1 cm. 
Trong các đại lượng 
được tính theo các 


cách sau đây, đại 
lượng nào có sai số 
tương đối lớn nhất: 


B.a-b. 
D.£ 
b 


A.a+b. 
ŒC.axb. 


~ Sai số tương đối của một tích hoặc thương bằng tổng sai 
số tương đối của các thừa số: 


Nếu F=x"?— thì ð# = m -ðx + n-Ôy + k- ðz 
z 


l 
Lưu ý: ÑÍx có thể được viết lại thànhx"với n=—. 
m 
Các chữ số có nghĩa bao gồm: Các chữ số khác 0, các chữ 


số 0 nằm giữa hai chữ số khác 0 hoặc nằm bên phải của dấu 
thập phân và một chữ số khác 0. 


Ví dụ: 678 có ba chữ số có nghĩa, 6 008 có bốn chữ số có 
nghĩa, 0,0800 có ba chữ số có nghĩa. 


Am (kg) 


Trung bình 


mem 


1. Hãy phân tích thứ nguyên và thiết lập mối liên hệ giữa đơn vị của các đại lượng khối lượng 
riêng ø, công suất , áp suất p với đơn vị cơ bản. 


2. Bảng 3P.1 thể hiện kết quả đo đường kính của một viên bi thép bằng thước kẹp có sai số dụng cụ 
là 0,02 mm.Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối và biểu diễn kết quả phép đo có kèm theo sai số. 


Ÿ Bảng 3P.1. Bảng số liệu đo đường kính viên bi thép 


Ứng | dmm co | Am 


6,32 
6,32 
6,32 
6,32 
6,34 
6,34 
6,32 
6,34 
6,32 
Trung bình d4 =P 


00 ¬: ŒœA UY Đà 2 hi ïm 


TỔNG KẾT CHƯƠNG 


1) ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA VẬT LÍ 
Các dạng vận động của vật chất và 
năng lượng. 

(2) MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA VẬT LÍ 
Tìm được quy luật tổng quát chi phối 
sự biến đổi và vận hành của vật chất, 
năng lượng. 

“) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA VẬT LÍ 
Có hai phương pháp nghiên cứu vật lí: 
phương pháp thực nghiệm và phương 
pháp lí thuyết. 

(GÌ Ảnh HưởNc của vẬT Lí 
Ngày càng rộng khắp, bao trùm mọi 
linh vực: đời sống, công nghiệp, 
nông nghiệp, nghiên cứu khoa học. 


s VẤN ĐỀ AN T0ÀN TR0NG NGHIÊN CỨU 
VÀ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ 


Hiểu các rủi ro, thực hiện các biện 
pháp an toàn cho bản thân, cộng 
đồng, môi trường theo quy định của 
nơi học tập, làm việc. 


(€) CÁC LOẠI SAI Số VÀ CÁCH HẠN CHẾ 
Sai số của phép đo gồm sai số hệ thống 
và sai số ngẫu nhiên. 
Sai số của phép đo có thể biểu diễn 
dưới dạng sai số tuyệt đối và sai số 
tương đối. 
Hạn chế sai số: thao tác đúng cách, 
lựa chọn thiết bị phù hợp, tiến hành 
đo nhiều lần. 


men 


CHUYỂN ĐỘNG THẮNG 


- Tốc độ trung bình, quãng đường đi được, độ dịch chuyển, vận tốc. 


- Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian. 


(@)Hai bạn đều xuất phát từ cùng một vị trí để đi đến lớp học (Hình 4.1), một bạn 
đi bộ và một bạn đi xe đạp. Mặc dù đi chậm hơn nhưng bạn đi bộ lại đến lớp 
trước bạn đi xe đạp do bạn đi xe đạp dừng lại ở hiệu sách để mua bút và tài liệu 
học tập. Điều này được lí giải như thế nào theo góc độ vật lí? 


Ầ C B 
À. Hình 4.1. Hai bạn cùng đi đến trường 


(Q tóc oộ 


=--> Nhắc lại một số khái niệm cơ bản trong chuyển động @® 
- Vị trí: Để xác định vị trí của vật, ta cần phải chọn một vật + V¡tr(vàtoa đô của có 
khác làm gốc. Sau đó gắn vào vật này một trục Ox như Hình 4.2 ki uộc ti mã 2nưÈa tệp 
(chuyển động thẳng) hoặc hệ toạ độ Oxy (chuyển động trong tho N th te. 
mặt phẳng). Khi đó, vị trí của vật có thể được xác định bởi “ri: the, “ : 

minh hoạ cho câu trả lời của em. 


toạ độ x = OM hoặc (x, y). 
Vật làm gốc, hệ trục toạ độ kết hợp với đồng hồ đo thời gian 


tạo thành hệ quy chiếu. Ọ M N : 


- Thời điểm: Thời gian có thể biểu điễn thành một trục Ị | 

gọi là trục thời gian. Chọn một điểm nhất định làm gốc 

thời gian thì mọi điểm khác trên trục thời gian được gọi ` AÀ Hnh42 

là thời điểm. Vị trí của một vật được xác định trên 


- Quỹ đạo: Đường nối những vị trí liên tiếp của vật theo  trụctoađộtạihaithời điểm khácnhau 


thời gian trong quá trình chuyển động. 


®s.-. 


=3 Tốc độ trung bình 

Đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh, chậm của chuyển 
động chính là tốc độ. 

Nếu trong khoảng thời gian Aí vật di chuyển được một 
quãng đường s thì: 


C) nung được xác định 
bằng thương số giữa quãng đường vật đi được và thời 
gian để vật thực hiện quãng đường đó. 


Trong hệ SI, đơn vị của tốc độ là m/s (mét trên giây). Một 
số đơn vị thường dùng khác của tốc độ là km/h (kilômét 
trên giờ), km/s (kilômét trên giây), mi/h (dặm trên giờ), 
cm/s (xentimét trên giây). 


-.3 Tốc độ tức thời 


Tốc độ trung bình có thể không điễn tả đúng tính nhanh, 
chậm của chuyển động ở mỗi thời điểm. Để xét tính chất 
chuyển động nhanh, chậm của vật tại mỗi thời điểm, tốc độ 
phải được xét trong những khoảng thời gian rất nhỏ. 


CÓ. độ trung bình tính trong khoảng thời gian rất nhỏ 
là tốc độ tức thời (kí hiệu 0) diễn tả sự nhanh, chậm của 
chuyển động tại thời điểm đó. 


Khi một vật chuyển động với tốc độ tức thời không đổi, ta 
nói chuyển động của vật là chuyển động đều. Ngược lại, ta 
nói chuyển động của vật là không đều. 

Trên thực tế, tốc độ tức thời được hiển thị bởi tốc kế trên nhiều 
phương tiện giao thông (Hình 4.3). 


@® 


2. Một vận động viên bơi lội người 
Mỹ đã từng lập kỉ lục thế giới ở 
nội dung bơi bướm 100 m và 
200 m với thời gian lấn lượt là 
49,82 s và 111,51 s. Hãy lập luận 
để xác định vận động viên này bơi 
nhanh hơn trong trường hợp nào. 
(Nguồn số liệu: Giải vô địch các 
môn thể thao đưới nước thế giới 
năm 2009) 


3. Nêu một số tình huống thực 
tiễn chứng tỏ tốc độ trung bình 
không diễn tả đúng tính nhanh 
chậm của chuyển động. 


\Ỏ11†; 
Ñ +oo 1z2oˆ # 

` go 140 Z 
h km.† ' 
lv tố «4 


>> Ø0 
1ao^” 


20o—~> 


]—- 


220 


À. Hình 4.3. Tốc kế trên xe ô tô 


Trong truyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ, tốc độ nào cho thấy Thỏ được xem là chạy nhanh 


hơn Rùa? Tuy nhiên, Rùa lại chiến thắng trong cuộc đua này, hãy so sánh tốc độ trung 
bình của Rùa và Thỏ. 


-c<® 


2) VẬN TỐC 


=3 Độ dịch chuyển 

Xét hai tình huống chuyển động thẳng trên thực tế: 

- Tình huống I: Xét hai xe chuyển động ngược chiều nhau 
(Hình 4.4a). Chọn gốc toạ độ tại vị trí O trên hình vẽ, chiều 
dương hướng từ trái sang phải. Tại một thời điểm nào đó, 
xe màu xanh và xe màu cam đang lần lượt ở vị trí có toạ độ 
x„và x„. Sau khoảng thời gian A/,, xe màu xanh đến được vị 


4. Quan sát Hình 4.4 và đọc hai 
tình huống để xác định quãng 
đường đi được và chiếu chuyển 
động của hai xe trong Hình 4.4a 


trí x„ và xe màu cam đến được vị trí x,. và vận động viên trong Hình 4.4b 
sau khoảng thời gian đã xác định. 


- Tình huống 2: Xét một vận động viên bơi một vòng bể 
trong khoảng thời gian A¿, (Hình 4.4b). Chọn gốc toạ độ tại 
mép trái của bể bơi, chiều dương hướng từ trái sang phải và 
chiểu đài bể bơi là ¿. 


x 

A B 

a) Hai xe chuyển động ngược chiều b) Vận động viên đang bơi 
Â. Hình 4.4. Một số trường hợp chuyển động thẳng trên thực tế 


Phân tích cho thấy đại lượng quãng đường đi được của vật 

không thể hiện được chiều chuyển động của vật. Do đó, š. Xác định quãng đường đi được và 
để biểu diễn hướng của chuyển động, ta phải xét độ dịch đô dịch chuyển của hai xe trong 
chuyển đ của vật được minh hoạ trong Hình 4.5. Tình huống 1 (Hình 4.4a) và vận 


Gốc động viên trong Tình huống 2 
(Hình 4.4b). 


x=0 "_ d=Ax=x,—x, X.. 


À. Hình 4.5. Ví dụ thực tế về độ dịch chuyển của vật trên đường thẳng 


Độ dịch chuyển được xác định bằng độ biến thiên 
toạ độ của vật. 


®-. 


Lưu ý: 


- Tổng quát, độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ (d ) có 
gốc tại vị trí ban đầu, hướng từ vị trí đầu đến vị trí cuối, độ 
lớn bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối. 

~ Độ dịch chuyển là một đại lượng có thể nhận giá trị dương, 
âm hoặc bằng không. Trong khi quãng đường đi được là 
một đại lượng không âm. 


Xét quãng đường AB dài 1 000 m với A là vị trí nhà của em và B là vị trí của bưu điện 
(Hình 4.6). Tiệm tạp hoá nằm tại vị trí C là trung điểm của AB. Nếu chọn nhà em làm 
gốc toạ độ và chiều dương hướng từ nhà em đến bưu điện. Hãy xác định độ dịch 
chuyển của em trong các trường hợp: 

a) Đi từ nhà đến bưu điện. 

b) Đi từ nhà đến bưu điện rồi quay lại tiệm tạp hoá. 

c) Đi từ nhà đến tiệm tạp hoá rồi quay về. 


Â. Hình 4.6. Mô tả vị trí của người trên đoạn đường AB 


-3 Vận tốc 

Tương tự như quãng đường đi được, khái niệm tốc độ không ¿_ xe máy cùng xuất phát 
thể hiện được chiều chuyển động của vật. Khi thay quãng tại bưu điện trong Hình 4.6 đang 
đường đi được trong công thức xác định tốc độ trung bình chuyển động thẳng với cùng tốc 


(4.1) bằng độ dịch chuyển, ta rút ra được: độ. Thảo luận để xem xét đã đủ dữ 
kiện để xác định vị trí của hai xe 
sau mộtkhoảng thời gian xác định 


Vận tốc trung bình là đại lượng vectơ được xác định hay không. 
bằng thương số giữa độ dịch chuyển của vật và thời 


Lưu ý: Tốc độ trung bình chỉ bằng độ lớn của vận tốc trung 
bình khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều. 


-e-® 


ch trong một khoảng thời gian rất nhỏ, vận tốc 
trung bình sẽ trở thành vận tốc tức thời. Độ lớn của 
vận tốc tức thời chính là tốc độ tức thời. 

Lưu ý: Như vậy, vận tốc tức thời cũng là một đại lượng 

vectơ ( V), có gốc tại vị trí vật chuyển động, hướng theo 

hướng của chuyển động và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của 

vận tốc tức thời theo một tỉ xích xác định. 


Xác định vận tốc trung bình và tốc độ trung bình của vận động viên trong tình huống 2 


ở Hình 4.4b, biết thời gian bơi của vận động viên là ¿. 


S ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN - THỜI GIAN 
=3 Vẽ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian dựa vào số liệu cho trước 


£e ác ác @ 


10m lL5m 20m 
f 0s 2s 4s 6s §s 
À. Hình4.7. 


Số liệu về vị trí của con rùa sau những khoảng thời gian bằng nhau 


Xét hai chuyển động với số liệu về toạ độ và thời điểm lật 2 mnnmanarrit 
đi kèm: Chuyển động của con rùa theo đường thẳng v. = liêu về vì Bo, kêu lử làn 
(Hình 4.7) và chuyển động rơi của viên bi (Hình 4.8). những khoảng thời gian bằng nhau 
Chọn gốc toạ độ tại vị trí xuất phát, chiều dương (+) là chiều 

chuyển động. Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian (đ - £) của 

hai chuyển động được vẽ phác thảo như Hình 4.9. 


7. Dùng số liệu của hai chuyển 


khẩu ... động trong Hình 4.7 và 4.8: 
a) Xác định độ dịch chuyển trong 
các khoảng thời gian liên tiếp 
bằng nhau của mỗi chuyển động. 
b) Vẽ vào vở đồ thị độ dịch chuyển 
e ~ thời gian (đ - f) ứng với mỗi 


f(s) f(s) 
a) Chuyển động của con rùa b) Chuyển động của viên bi chuyển động. 


À. Hình 4.9. Phác thảo đồ thị (d - z) của hai chuyển động 


®s-. 


Từ các đồ thị (d - £), ta có nhận xét: 

a) Đồ thị (đ - £) mô tả chuyển động của con rùa là đường 
thẳng qua gốc toạ độ. Chuyển động của con rùa là chuyển 
động thẳng đều. 

b) Đồ thị (đ - f) mô tả chuyển động rơi của viên bi là 
đường cong qua gốc toạ độ. Độ dịch chuyển của viên bi 
trong những khoảng thời gian bằng nhau tăng lên nên 
chuyển động của viên bi là chuyển động thẳng nhanh dần. 
Lưu ý: Các đồ thị (đ - t) hay (x - £) là công cụ toán học thể hiện 
tính chất của chuyển động. Tránh lầm lẫn với quỹ đạo của vật. 
--3 Xác định vận tốc từ độ dốc của đồ thị (ở — /) 


Độ dốc tương đương 


vận tốc trung bình d, —d,= Ad = Ax 


Độ dốc tương đương 
vận tốc tức thời tại P 


l 
l 
' 
! 
f 


ft 


1 2 1 2 


a) Chuyển động của con rùa b) Chuyển động rơi của viên bi 
À. Hình 4.10. Minh hoạ cách xác định vận tốc tức thời từ đồ thị (z - z) 
của hai chuyển động 


Xét vật chuyển động từ vị trí 1 (tại thời điểm f,) đến vị trí 2 Ñ) 
(tại thời điểm ¿,) lần lượt được biểu diễn bởi hai điểm P và k /, 
Q trên đồ thị (đ - £) trong Hình 4.10. So sánh với biểuthúc  Ở- “Ê 
(4.3) để xác định vận tốc trung bình, ta có: độ dịch chuyển dốc củ 
d của vật chính là đoạn HQ, khoảng thời gian At chính là Ị Tế 
độ dài PH. 

Từ đó, ta thấy vận tốc trung bình chính là độ dốc của đoạn 
PQ nối hai điểm trên đồ thị biểu diễn vị trí đầu đến vị trí 
cuối của vật. 


những lưu ý về dấu của độ 
một đường thẳng. Từ đó, 
n tích để suy ra được tốc 
ộ dốc của đồ thị (đ — †). 


Xét vật ở vị trí 1. Khi Af rất bé, PQ trở thành tiếp tuyến của 
đồ thị tại điểm đang xét (điểm P trên Hình 4.10). 


Vận tốc tức thời của vật tại một thời điểm được xác 
định bởi độ dốc của tiếp tuyến với đồ thị (đ - £) tại 
thời điểm đang xét. 

Tốc độ tức thời tại một thời điểm chính là độ lớn của 
độ dốc tiếp tuyến của đồ thị (đ - £) tại điểm đó. 


--® 


Một vật chuyển động thẳng có đồ thị (đ - ?) 


được mô tả như Hình 4.1 1. Hãy xác định tốc độ 
tức thời của vật tại các vị trí A, B và C. 


Á. Hình 4.11. Đồ thị (d - 2) của một 
vật chuyển động 


TT VÔ 7 ‹ c c l1 le lý 2 


1c 0 JN 0 2 4 4 4 7 10 8 6 4 4 


Độ dịch chuyển - vận tốc trong mặt phẳng 

„ Khi vật chuyển động trong mặt phẳng, độ dịch 
chuyển chính là vectơ có gốc đặt tại điểm xuất phát 
và ngọn tại điểm kết thúc của quỹ đạo. 

Xét tình huống trong Hình 4.12, khi một vận động 
viên chạy từ cổng Dinh Thống Nhất đến cổng Thảo 
Cầm Viên theo hai quỹ đạo khác nhau thì độ dịch 
chuyển của vận động viên này đều là d= AD. ÀÀ Hình 4.12. Chạy bộ từ 
Trong khi đó, quãng đường mà vận động viên này  ..... 
di chuyển được theo quỹ đạo màu đỏ và màu xanh 

lần lượt là AB + BC + CD và AD. 

- Vận tốc tức thời có phương tiếp tuyến với quỹ đạo 
và có chiều là chiều chuyển động (Hình 4.13). 

Lưu ý: Trong chuyển động thẳng, vận tốc tức thời 
nằm dọc theo quỹ đạo của vật và tốc độ tức thời của 
vật là độ lớn của vận tốc tức thời tại mỗi thời điểm. 


À. Hình 4.13. Minh hoạ vận tốc 


®s-. 


“BÀTẬP CC 


1. Hai xe chuyển động ngược chiều nhau trên cùng đoạn đường thẳng với các tốc độ không đổi. 
Lúc đầu, hai xe ở các vị trí A và B cách nhau 50 km và cùng xuất phát vào lúc 8 giờ 30 phút. Xe 
xuất phát từ A có tốc độ 60 km/h. Chọn gốc toạ độ và chiều dương tuỳ ý. 

a) Dựa vào định nghĩa của vận tốc, hãy lập hệ thức liên hệ giữa toạ độ và vận tốc của mỗi xe. Khi 
hai xe gặp nhau, có mối liên hệ nào giữa các toạ độ? 


b) Cho biết hai xe gặp nhau lúc 9 giờ. Tìm vận tốc của xe xuất phát từ B. 


2. Hình 4P.1 là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chất điểm chuyển động trên đường thẳng. 
Q 


đ(m) 


|. 


f(s} 


S 
À. Hình 4P.1. Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chất điểm chuyển động 


Hãy sắp xếp các điểm trên đồ thị theo thứ tự: 
a) Vận tốc tức thời từ âm sang dương. 
b) Tốc độ tức thời tăng dần. 


-® 


Bạn C đứng yên trên sân ga vẫy tay tiễn 
bạn A và bạn B trên tàu hoả. Khi tàu 
chuyển động, bạn C thấy bạn B đang 
chuyển động ra xa trong khi bạn A lại 
thấy bạn B đứng yên trên tàu (Hình 5.1). 
Tại sao? 


À. Hình 5.1. Tàu chở hành khách rời sân ga 
ĐỘ DỊCH CHUYỂN TỔNG HỢP - VẬN TỐC TỔNG HỢP 


“3 Tính tương đối của chuyển động 


À. Hình 5.2. Minh hoạ cho tính tương đối của chuyển động: 
a) chuyển động trên thang cuộn; b) thuyền giấy chuyển động theo dòng nước 


Các ví dụ trong các Hình 5.1 và 5.2 cho thấy một vật có 
thể xem như là đứng yên trong hệ quy chiếu này, nhưng lại 
chuyển động trong hệ quy chiếu khác. Do đó, chuyển động 
có tính tương đối. 

Hệ quy chiếu đứng yên: là hệ quy chiếu gắn với vật làm 
gốc được quy ước là đứng yên như sân ga (Hình 5.1), người 
quan sát đứng yên trên mặt đất (Hình 5.2). 


Hệ quy chiếu chuyển động: là hệ quy chiếu gắn với vật làm 
gốc chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên như tàu hoả 
chuyển động so với sân ga (Hình 5.1), bậc thang cuộn khi 
đang hoạt động so với mặt đất (Hình 5.2a) và dòng nước 
đang trôi so với người đứng yên trên mặt đất (Hình 5.2b). 


®s-. 


1.0uan sát Hình 5.2, mô tả chuyển 
động của: 

a) Bé trai (Hình 5.2a) đối với mẹ trên 
thang cuộn và đối với bố cùng em 
gái đứng yên trên mặt đất. 

b) Thuyến giấy (Hình 5.2b) đối với 
nước và đối với người quan sát 
đứng yên trên mặt đất. 


“3 Độ dịch chuyển tổng hợp - vận tốc tổng hợp 

Bạn B đi từ cuối lên đầu của một toa tàu khi tàu đang chuyển 
động (Hình 5.3). Để xem xét độ dịch chuyển của bạn B, ta 
quy ước: 

+ Vật số 1 (người) là vật chuyển động đang xét. 

+ Vật số 2 (toa tàu) là vật chuyển động được chọn làm gốc 
của hệ quy chiếu chuyển động. 

+ Vật số 3 (đường ray) là vật đứng yên được chọn làm gốc 
của hệ quy chiếu đứng yên. 


đ, 
Á. Hình 5.3. Minh hoạ độ dịch chuyển tổng hợp 


Khi vật 1 có độ dịch chuyển đ,; trong hệ quy chiếu chuyển 
động, đồng thời hệ quy chiếu chuyển động cũng có độ dịch 
chuyển đ;, so với hệ quy chiếu đứng yên. Dựa vào phương 
pháp toạ độ của toán học (Hình 5.3), ta suy ra biểu thức của 
độ dịch chuyển tổng hợp: 

DU d,; + d;; (5.1) 


Xét trong khoảng thời gian Ar rất nhỏ kết hợp với định nghĩa 


của vận tốc, ta suy ra biểu thức của vận tốc tổng hợp: 


Vị; = Vị; +Ý,; (5.2) 


Hình 5.4 cho ta minh hoạ về ý nghĩa thực tiễn của vận tốc 
tổng hợp: khi thuyển đi xuôi dòng trên sông, nhờ có thêm sự 
chuyển động cùng chiểu của dòng nước nên thuyền sẽ có tốc 
độ lớn hơn so với khi nước không chảy (trong một hồ nước). 
Tương tự, khi thuyển đi ngược dòng, vì có thêm sự chuyển 
động ngược lại của dòng nước nên thuyền sẽ có tốc độ nhỏ 
hơn so với khi nước không chảy. 


@ 


2. Em hãy đưa ra dự đoán để so 


sánh thời gian chuyển động của 
thuyền khi chạy xuôi dòng và khi 
chạy ngược dòng giữa hai vị trí 
cố định trên bờ sông (Hình 5.4). 


Vị; 


Â. Hình 5.4. Thuyền đi trên sông: 
a) xuôi dòng; b) ngược dòng 


@ 


Vận tốc tuyệt đối (vận 
tốc của vật đối với hệ quy 
chiếu đứng yên) bằng tổng 
vận tốc tương đối (vận 
tốc của vật đối với hệ quy 
chiếu chuyển động) và 
vận tốc kéo theo (vận tốc 
của hệ quy chiếu chuyển 
động đối với hệ quy chiếu 
đứng yên). 


--® 


Trên đường đi học, một bạn phát hiện để quên tài liệu học tập ở nhà. Vì vậy, bạn đó đã 
gọi điện thoại nhờ anh trai của mình đem đến giúp. Giả sử hai xe cùng chuyển động 
thẳng đều. Áp dụng công thức vận tốc tổng hợp, hãy giải thích trong trường hợp nào 


dưới đây bạn đó sẽ nhận được tài liệu nhanh hơn. 

a) Anh trai chạy đuổi theo bạn đó với vận tốc Ý,. trong khi bạn đó tiếp tục chạy cùng 
chiều với vận tốc Ý.; (U,. > U..). 

b) Anh trai chạy đến chỗ bạn đó với vận tốc v,. trong khi bạn đó chạy ngược lại với 
vận tốc V.... 


3 Vận dụng công thức tính tốc độ, vận tốc 
Ví dụ 1: Một xe chạy liên tục trong 2,5 giờ, trong Aí, = 1 giờ đầu, tốc độ trung bình của xe là 
U, =60 km/h, trong Af, = 1,5 giờ sau, tốc độ trung bình của xe là U, = 40 km/h. Tính tốc độ trung 
bình của xe trong toàn bộ khoảng thời gian chuyển động. 
Theo định nghĩa của tốc độ trung bình ở biểu thức (4.1), ta có: 

U, : Af, +U, - At, 
Ủy =————————~=48 km/h 

Af, + Ai, 

Ví dụ 2: Trong một giải đua xe đạp, đài truyền hình phải cử 
các mô tô chạy theo các vận động viên để ghi hình chặng đua 
(Hình 5.5). Khi mô tô đang quay hình vận động viên cuối 
cùng, vận động viên dẫn đầu đang cách xe mô tô một đoạn 
10 km. Xe mô tô tiếp tục chạy để quay hình các vận động viên 
khác và bắt kịp vận động viên dẫn đầu sau 30 phút. Tính tốc 
độ của vận động viên dẫn đầu, xem như các xe chuyển động 
với tốc độ không đổi trong quá trình nói trên và biết tốc độ 
của xe mô tô là 60 km/h. 


Gọi vận tốc của mô tô đài truyền hình và vận động viên đua 
xe đạp đối với mặt đường lần lượt là Y,; và Y;; , vận tốc tương 
đối của xe mô tô đối với vận động viên đua xe đạp là v.;. 

Xét trong hệ quy chiếu gắn với vận động viên, thời gian xe mô 


tô bắt kịp vận động viên là: Ar = -^., 


12 


đ 10km 


Do đó: Uịạ =—=——— = 20 kmih. 
ở Ar 05h 
Theo công thức cộng vận tốc: Vị; = Vị; + Vạ;. 
_ Ân r Â. Hình 5.5. 
Khi hai xe chuyển động cùng chiều: U,. = U,.+ U,.. Xe mô tô ghỉ hình đoàn đua xe đạp 


Vậy tốc độ của vận động viên dẫn đầu là: 


U,; = U,,~ U,,= 60 - 20 = 40 km/h. 


®s-. 


Một đoàn tàu đang chuyển động đều với tốc độ 8 m/s và có một người soát vé đang 
ổn định khách trong toa tàu. Một học sinh đứng bên đường thấy người soát vé đi với 
vận tốc bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau: 

a) Người soát vé đi với tốc độ 1,5 m/s về phía đuôi tàu. 

b) Người soát vé đi với tốc độ 1,5 m/s về phía đầu tàu. 


c) Người soát vé đứng yên trên tàu. 


“TT... 


1. Một chiếc máy bay đang bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội với tốc độ 
525 km/h. Trong ngày hôm đó, gió thổi về hướng Nam với tốc độ 36 km/h. Xem như máy bay 
chuyển động thẳng đều theo hướng Bắc và quãng đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến 
Thủ đô Hà Nội là 1 160 km. Hãy xác định thời gian bay của máy bay trên quãng đường đó. 

2. Trong trận lũ lụt tại miền Trung vào tháng 10/2020, dòng lũ có tốc độ lên đến khoảng 4 m/s. Bộ 
Quốc phòng đã trang bị ca nô công suất lớn trong công tác cứu hộ. Trong một lần cứu hộ, đội 
cứu hộ đã sử dụng ca nô chạy với tốc độ 8 m/s so với dòng nước để cứu những người gặp nạn 
đang mắc kẹt trên một mái nhà cách trạm cứu hộ khoảng 2 km. 

a) Sau bao lâu đội cứu hộ đến được chỗ người bị nạn? Biết đội cứu hộ phải đi xuôi dòng lũ. 
b) Sau khi cứu người, đội cứu hộ phải mất bao lâu để quay lại trạm ban đầu? 


7® 


THỰC HÀNH ĐO TỐC ĐỘ CỦA VẬT 
CHUYÊN ĐỘNG THĂNG 


- Thiết kế và thực hiện thí nghiệm đo tốc độ. 


- Các phương pháp đo tốc độ thông dụng. 


@) Muốn biết chuyển động của một vật là nhanh hay chậm tại một thời điểm nào đó, 
ta cần đo được tốc độ tức thời của chúng. Trong thực tiễn, có những phương pháp 
đo tốc độ tức thời thông dụng nào và ưu, nhược điểm của chúng ra sao? 


(Ì  THí NGHIỆM bo TỐC ĐỘ 
* Mục đích: Đo được tốc độ tức thời của vật chuyển động. 
* Dụng cụ: 
ĐỒNG HO ĐÓ THỜI GIAN HIẾN SỐ 


— Hư" 


THO GIAN (sì Ằ®) 


- Đồng hồ đo thời gian hiện số (Hình 6.1) có sai số dụng 
cụ 0,001 s (1). 

- Máng định hướng thẳng đài khoảng 1 m có đoạn dốc 
nghiêng (độ dốc không đổi) và đoạn nằm ngang (2). 


it 
‹Ầ9›©:‹© o- o 
^ B € TIHANG X1 LIC 4/ 


- Viên bi thép (3). 
F Š sỉ ị " ÀÂ. Hình 6.1. 

~ Thước đo độ có gắn dây dọi (4). Đồng hồ đo thời gian hiện số 

~ Thước thẳng độ chia nhỏ nhất là 1 mm (5). 

= Nam châm điện (6). 

- Hai cổng quang điện (7). 

- Công tắc điện (8). 

- Giá đỡ (9). 

~ Thước kẹp. 1. Tìm hiểu thang đo thời gian và 

* Tiến hành thí nghiệm: chức năng của dác chế độ đo 

(M0DE) trên đồng hồ đo thời gian 
hiện số (Hình 6. 1). 

2. Dựa vào bộ dụng cụ thí nghiệm 
được gợi ý, thiết kế và thực hiện 
phương án xác định tốc độ tức 
thời của viên bi tại vị trí cổng 
quang điện A (hoặc B). 


À. Hình 6.2. Bố trí thí nghiệm đo tốc độ 


®s-- 


Bước 1: Bố trí thí nghiệm như Hình 6.2. Điểu chỉnh đoạn 
nằm ngang của máng sao cho thước đo độ chỉ giá trị 0°. Cố 
định nam châm điện và cổng quang điện A (đặt cách đoạn 
chân đốc nghiêng của máng một khoảng 20 cm). 
Bước 2: Chọn MODE ở vị trí A (hoặc B) để đo thời gian viên 
bi chắn cổng quang điện mà ta muốn đo tốc độ tức thời của 
viên bi ở vị trí tương ứng. 
Bước 3: Sử dụng thước kẹp để đo đường kính của viên bi. 
Thực hiện đo đường kính viên bi khoảng 5 lần và ghi kết quả 
vào Bảng 6.1. 
Bước 4: Đưa viên bi lại gần nam châm điện sao cho viên bi 
hút vào nam châm. Ngắt công tắc điện để viên bi bắt đầu 
chuyển động xuống đoạn đốc nghiêng và đi qua cổng quang 
điện cẩn đo thời gian. 
Bước 5: Ghi nhận giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ đo 
vào bảng số liệu như gợi ý trong Bảng 6.2. 
Lưu ý: Nhấn nút RESET của đồng hồ đo. Thực hiện lại bước 
3 và 4 thêm ít nhất 4 lần. 
* Báo cáo kết quả thí nghiệm: 
Tính tốc độ tức thời của viên bi, ghi kết quả vào Bảng 6.2. 

Ÿ Bảng 6.1. Bằng kết quả đo đường kính viên bỉ 


Đường kính trung bình Sai số 


Lấn 1 Lấn 2 Lấn 3 Lấn 4 Lắn 5 d (cm \⁄⁄ (cm) 


Đường kính 
VÀ (411) 


Ÿ Bảng 6.2. Bảng số liệu thí nghiệm đo tốc độ tức thời 
Thời gian 


lNI ấC lấ3 lâu láng | ònh | _ 2 (myy | Au (m/$ 
f (9) í 
Thời gian 
f (S) 


Dựa vào bộ dụng cụ thí nghiệm được gợi ý, thảo luận để thiết kế (và thực hiện) 
phương án tốt nhất để xác định tốc độ trung bình của viên bi khi viên bi di chuyển từ 
cổng quang điện A đến cổng quang điện B. 


« Giới thiệu về cổng quang điện: Cổng quang điện có tác dụng như một công tắc điện, 
dạng hình chữ U, sử dụng cảm biến ánh sáng và thường được nối với đồng hồ đo 
thời gian hiện số để xác định thời gian vật chuyển động. Khi vật chuyển động qua 
cổng quang điện, ta nói vật chắn cổng quang điện và tuỳ vào mục đích thực hiện sẽ 
có 5 MODE tương ứng để chọn trên đồng hồ. 
1.MODE A và B: để đo khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện A hoặc cổng quang 
điện B. 

2. MODE A + B: để đo tổng thời gian mà vật chắn cổng quang điện A và cổng quang 
điện B. 

3. MODE A <> B: để đo khoảng thời gian từ lúc vật bắt đầu chắn cổng quang điện A 
đến thời điểm vật bắt đầu chắn cổng quang điện B. 

4. MODET: được dùng với thanh chắn sáng có dạng chữ U. Trong chương trình THPT 
ta không sử dụng đến chế độ này. 

« Giới thiệu về đồng hồ đo thời gian hiện số: Đồng hồ đo thời gian hiện số là loại 
dụng cụ đo thời gian với độ chính xác cao, có hai thang đo là 9,999 s và 99,99 s ứng với 
độ chia nhỏ nhất là 0,001 s và 0,01 s. Nó có thể hoạt động như một đồng hồ bấm giây 
và được điều khiển bởi công tắc điện hoặc cổng quang điện. 

Một đồng hồ đo thời gian hiện số có cấu tạo gồm các bộ phận như sau: 

1. Một nút gạt để chọn thang đo thời gian là 9,999 s hoặc 99,99 s, 

2. Một núm vặn MODE được dùng để chọn 1 trong 5 chế độ đo thời gian: A, B, A + B, 
A<>BvàT. 

3. Một ô màn hình LED “Thời gian” dùng hiển thị số đo thời gian. 

4. Một nút nhấn RESET dùng để đưa số chỉ thời gian trên màn hình về 0.000. 

5. Mặt sau có công tắc ON-OFF dùng đóng ngắt điện cấp cho đồng hồ và ba ổ cắm A, 
B, C (có thể ở mặt trước của đồng hồ). 


Một số PHƯƠNG PHÁP ĐO TỐC ĐỘ 


a) 


b) €) 
À. Hình 6.3. Một số thiết bị thông dụng được sử dụng để đo tốc độ: 
a) đồng hồ bấm giây; b) cồng quang điện; c) súng bắn tốc độ 


Trên thực tiễn, chúng ta có thể sử dụng một số thiết bị như 
trong Hình 6.3 để đo tốc độ chuyển động của vật: @® 


* Đồng hồ bấm giây (Hình 6.3a) kết hợp với thước: Thường _3.Quan sát Hình 6.3, tìm hiểu và 
dùng để đo tốc độ trung bình của vật chuyển động. Được trình bày phương pháp đo tốc 
ứng dụng để đo tốc độ chạy trong lớp thể dục, đo tốc độ rơi độ trung bình và tốc độ tức thời 
tự do từ một độ cao xác định. dựa vào những thiết bị trên. 


Ưu điểm: Nhanh, đơn giản, dễ thực hiện. Đánh giá ưu và nhược điểm của 


Nhược điểm: Kém chính xác do phụ thuộc vào phản xạ của mỗi phương pháp đo. 


người bấm đồng hồ. 


®-. 


* Cổng quang điện (Hình 6.3b) kết hợp với thước và đồng 
hồ đo thời gian hiện số: Thường dùng để đo tốc độ tức thời 
và tốc độ trung bình của vật chuyển động trong phòng 
thí nghiệm. 

Ưu điểm: Kết quả chính xác hơn do không phụ thuộc vào 
người thực hiện. 

Nhược điểm: Lắp đặt phức tạp, chỉ đo được cho các vật có 
kích thước phù hợp để có thể đi qua được cổng quang điện. 
* Súng bắn tốc độ (Hình 6.3c): Đo trực tiếp tốc độ tức thời 
của các phương tiện giao thông. Thường được Cảnh sát 
giao thông sử dụng trong việc kiểm soát tốc độ của các 
phương tiện giao thông khi di chuyển trên đường. 

Ưu điểm: Đo trực tiếp tốc độ tức thời với độ chính xác cao. 

Nhược điểm: Giá thành cao. 


TỔNG KẾT CHƯƠNG 


cà TỐC ĐỘ 


- Tốc độ trung bình: là đại lượng 
được xác định bằng thương số giữa 
quãng đường vật đi được và thời gian 
để vật thực hiện quãng đường đó. 


S) VẬN TỐC 


~ Vận tốc trung bình: là đại lượng vectơ 
được xác định bằng thương số giữa độ 
dịch chuyển của vật và thời gian để vật thực 


§ 
Ủạ„ =— 


Ai 


- Tốc độ tức thời (0): là tốc độ 
trung bình tính trong khoảng thời 
gian rất nhỏ, diễn tả sự nhanh, chậm 
của chuyển động tại thời điểm đó. 


Trong hệ SI, đơn vị của tốc độ là m/s. 


2) ĐỘ DỊCH CHUYỂN 
Độ dịch chuyển được xác định bằng Q CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH VẬN TốC TỔNG HỢP 


độ biến thiên toạ độ của vật. 
d=x,—=x,=Ax 


~ Vận tốc tức thời: là vận tốc trung bình 
trong trong một khoảng thời gian rất nhỏ. 
Độ lớn của vận tốc tức thời chính là tốc độ 
tức thời. 

~ Vận tốc tức thời của vật tại một thời 
điểm được xác định bởi độ dốc của tiếp 
tuyến với đổ thị (đ - £) tại thời điểm 
đang xét. Tốc độ tức thời chính là độ 
lớn của độ đốc tiếp tuyến. 


Vận tốc tuyệt đối bằng tổng vận tốc 
tương đối và vận tốc kéo theo. 


Vị; = Vị; †Vạ; 


..... Chương ð; CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI 


(@) Trong giải đua xe F1 (Hình 7.1), các tay đua phải 
hoàn thành một chặng đua dài khoảng 300 km 
trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trong quá 
trình đua, các tay đua bắt buộc phải vào trạm 
dừng thay lốp mới và nạp thêm nhiên liệu. 
Trong khoảng thời gian từ khi xe vào trạm dừng 
đến khi xe tăng tốc trở lại đường đua, ta thấy 
vận tốc của xe đã có sự thay đổi rõ rệt. Đại lượng 


GIATỐC- CHUYỂN ĐỘNG THẮNG 
BIỂN ĐỔI ĐỀU 


Công thức, ý nghĩa và đơn vị của gia tốc. 


Đồ thị vận tốc - thời gian. 
- Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều. 


À. Hình 7.1. Đua xe F1 


nào đặc trưng cho sự thay đổi vận tốc của xe? 


về ĐỒ THỊ VẬN TỐC - THỜI GIAN TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG VÀ 
KHÁI NIỆM GIA TỐC 
_3 Thí nghiệm khảo sát chuyển động biến đổi 


* Mục đích: Đo được vận tốc tức thời tại từng thời điểm của 
vật chuyển động biến đổi. 


* Dụng cụ: Được trình bày chỉ tiết trong Bài 6. 
* Tiến hành thí nghiệm: 


®»-. 


1. Làm thế nào ta có thể xác định 
được vận tốc tức thời dựa vào 
phương án thí nghiệm gợi ý? 


À. Hình7.2. Bố trí thí nghiệm đo vận tốc tức thời 


Bước 1: Bố trí thí nghiệm như Hình 7.2, điều chỉnh máng 
nghiêng một góc œ # 0° so với phương nằm ngang (giá trị 
được xác định bởi thước đo độ). 


Bước 2: Cố định nam châm điện và cổng quang điện A (cổng 
quang điện A đặt cách đoạn chân dốc nghiêng của máng 
một khoảng 20 cm). Dịch chuyển nam châm điện lại gần 
cổng quang điện A sao cho viên bi thép nằm sát chùm tia 
hồng ngoại của cổng quang điện. Đặt cổng quang điện B 
cách cổng quang điện A một đoạn AB. 

Bước 3: Đọc giá trị đường kính đ của viên bi thép trong bộ 
thí nghiệm. 

Bước 4: Đưa bi thép lại gần nam châm điện sao cho nó bị 
nam châm hút dính vào nam châm. 


Bước 5: Chọn chế độ đo thời gian vật chuyển động từ cổng 
quang điện A đến B (¿,„). Tiến hành thí nghiệm 3 lần để xác 
định thời gian chuyển động của viên bi ứng với từng quãng 
đường. Ghi kết quả đo vào trong bảng số liệu như gợi ý trong 
Bảng 7.1. 

Bước 6: Chọn chế độ để đo thời gian vật chắn cổng 
quang điện B (/,). Tiến hành thí nghiệm 3 lần để xác định 
thời gian chắn cổng quang điện B của viên bi tại từng vị trí 
ứng với bước 5. Ghi kết quả đo vào trong bảng số liệu như 
gợi ý trong Bảng 7.1. 

Lưu ý: Thực hiện thí nghiệm với nhiều khoảng cách AB 
khác nhau. 

* Báo cáo kết quả thí nghiệm: 

Đo thời gian vật đi hết quãng đường AB và thời gian vật 
chắn cổng quang điện B. Ghi vào bảng số liệu như gợi ý 
trong Bảng 7.1. 


Xử lí số liệu để ghi nhận được tốc độ tức thời tương ứng 
với từng thời điểm đo được. 


 Ÿ Bảng 7.1. Bảng số liệu thí nghiệm đo vận tốc theo thời gian 
Góc nghiêng máng: a = 20° Đường kính viên bỉ: đ = 2,05 cm 
Tốc độ tức 
thời tại B 


3 Gia tốc @® 


Trên thực tế, vận tốc của vật chuyển động trong đa số 4 Nêu môtsốví du khác về chuyển 
trường hợp luôn thay đổi theo thời gian. động có vận tốc thay đổi theo 
thời gian. 


Ví dụ: Khi xe ô tô bắt đầu chuyển động hoặc hãm phanh 
(xét chuyển động thẳng) thì vận tốc của xe thay đổi về độ 
lớn. Khi xe thay đổi hướng chuyển động như rẽ trái, rẽ 
phải thì vận tốc của xe bị thay đổi về hướng và có thể cả 
độ lớn. 

Xét vật chuyển động thẳng có vận tốc đầu là , và vận tốc 
của vật chuyển động sau khoảng thời gian Aí là 0. 

Từ kết quả thí nghiệm và đổ thị vận tốc - thời gian (U - f) 
(Hình 7.3), ta có thể thấy trong suốt quá trình chuyển động, 
vận tốc tức thời của vật có độ lớn thay đổi theo thời gian 


(đồ thị không song song với trục thời gian), đây gọi là À Hình 7.3. 
chuyển động biến đổi. Sự thay đổi vận tốc của vật theo thời Minh hoạ đồ thị vận tốc - thời gian và 
cách xác định gia tốc 


gian được đặc trưng bởi một đại lượng gọi là gia tốc, được 
xác định bằng độ dốc (hệ số góc) của đồ thị vận tốc theo 
thời gian. 


Đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốctheo  Í#ưý/: Đề xác định dấu của vận tốc 
thời gian được gọi là gia tốc. Trong chuyển động thẳng, trong biếu thức (7.1), ta phải so sánh 
gia tốc trung bình được xác định theo biểu thức: chiếu của vận tốc với chiếu dương 

quy Ước. 


Gia tốc tức thời tại một thời điểm có giá trị bằng 
độ dốc của tiếp tuyến của đồ thị vận tốc - thời gian 
(Ð - ?) tại thời điểm đó. 
Trong hệ SI, gia tốc có đơn vị là m/sỶ. 
Tổng quát, do vận tốc là một đại lượng vectơ nên gia tốc cũng 
là một đại lượng vectơ. Gia tốc trung bình được xác định: 
- _AV V,—V 
ñ„=——=——— (7.2) 
DÀY) 
Khi At rất nhỏ, gia tốc trung bình trở thành gia tốc tức thời 
có gốc tại vị trí của vật, hướng cùng hướng với độ biến thiên 
vận tốc Aý , độ dài tỉ lệ với độ lớn của vectơ AýW theo một 


tỉ xích xác định. 


Trong một số phương tiện giao thông như máy bay, xe đua, gia À. Hình 7.4. Gia tốc kế của máy 
tốc tức thời được đo trực tiếp bằng gia tốc kế như Hình 7.4. bay (tính theo gia tốc rơi tự do g) 


®»-. 


Ta có thể dựa vào giá trị của gia tốc tức thời để phân 
chuyển động thành những loại sau: 

- a= 0: chuyển động thẳng đều, vật có độ lớn vận tốc 
không đổi. 

- a #0 và bằng hằng số: chuyển động thẳng biến đổi đều, 
vật có độ lớn vận tốc thay đổi (tăng hoặc giảm) đều theo 
thời gian. 

- a# 0 nhưng không phải hằng số: chuyển động thẳng 
biến đổi phức tạp. Chúng ta không xét loại chuyển động 
này trong chương trình vật lí phổ thông. 


Lưu ý: Trong chuyển động thẳng 
biến đổi đều được chia làm hai loại: 
- (huyển động thẳng nhanh dấn 
đều, vận tốc tăng đều theo thời gian, 
ä và V cùng chiếu. 

- Chuyển động thẳng chậm dần đều, 
vận tốc giảm đếu theo thời gian, 
ä và V ngược chiếu. 


Một xe buýt bắt đầu rời khỏi bến, khi đang chuyển động thẳng đều thì thấy một 
chướng ngại vật, người lái xe hãm phanh để dừng lại. Hãy nhận xét tính chất 
chuyển động của xe buýt, mối liên hệ về hướng của vận tốc và gia tốc từ lúc bắt đầu 
chuyển động cho tới khi dừng lại. 


=3 Vận dụng đồ thị ( — £) để xác định độ dịch chuyển 


Xét vật chuyển động thẳng đều, vận tốc của vật có độ lớn 
không đổi theo thời gian và được biểu diễn bởi đổ thị (0 — £) 
trong Hình 7.5. Từ công thức (4.3), ta có thể rút ra được 
độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian Aứ = í, - í, 
là đ=U-(,—í,) và bằng phần diện tích hình chữ nhật 
ABCD trong Hình 7.5. 


Một cách tổng quát, xét vật chuyển động thẳng biến đổi 
(không đổi chiều) thì: 


)mannaeoannnnơnnnnng 
f, đến í, được xác định bằng phần diện tích giới 
hạn bởi các đường 0(?) , U =,f =í,, f =í, trong 
đồ thị (U - ?). 


Ví dụ: Xét vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc 
U, vào thời điểm /, = 0 và vận tốc 0, tại thời điểm z,. Độ dịch 
chuyển của vật trong khoảng thời gian A/ = ứ, - /, chính là 
phẩn diện tích hình thang OA BD trong Hình 7.6. 


f(s) 


Â. Hình 7.5. Đồ thị ( — f) 
trong chuyển động thẳng đều 


Â. Hình 7.6. Đồ thị (o - f) 
trong chuyển động thẳng 
biến đổi đều 


-e-® 


Ví dụ: Dựa vào đồ thị (U - f) của vật chuyển động trong 
Hình 7.7, hãy xác định gia tốc và độ dịch chuyển của vật 


trong các giai đoạn: @® 
vôb out 5. Nhận xét về tính chất chuyển 
b) Từ 80 s đến 160 s. động của vật có đồ thị (0 — :) 
Bài giải được biểu diễn trong Hình 7.7. 


Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật. 


Gia tốc và độ dịch chuyển của vật trong các giai đoạn: 


U (cms) 
Ít —f 40 
BS | 9% 40 $0 160 
dị = 2 VA+-ĐC HÔNG Â. Hình 7.7. Đồ thị (0 - f) 
của một vật chuyển động 


=2 -160em/s:40s =3200 cm 


b) Tương tự câu a, ta có: 
a; =—l,5 cm/s” và đ, =4800 cm. 


Một người chạy xe máy theo một đường thẳng và 
có vận tốc theo thời gian được biểu diễn bởi đồ thị 
(U - ?) như Hình 7.8. Xác định: 


a) Gia tốc của người này tại các thời điểm 1 s, 2,5 s 
Và 3,5 s. 

b) Độ dịch chuyển của người này từ khi bắt đầu 
chạy đến thời điểm 4 s. 


À Hình 7.8. Đồ thị (» - f) trong 
chuyển động của một người chạy xe máy 


và CÁC PHƯƠNG TRÌNH CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 
=3 (ác phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều 

* Phương trình gia tốc: a = hằng số. 

* Phương trình vận tốc: Xét thời điểm /, = 0, vật chuyển động 

có vận tốc U,,. Tại thời điểm / , vật có vận tốc 0. 

Từ biểu thức định nghĩa của gia tốc (7.1), ta có thể rút ra được 

phương trình vận tốc của vật chuyển động thẳng biến đổi đều: 


U=Uyạ+a-t (743) 


®-. 


* Phương trình độ dịch chuyển: 

Dựa vào đồ thị (0 - ) của chuyển động thẳng biến đổi đều 
trong Hình 7.6, ta có độ dịch chuyển của vật sau khoảng thời 
gian Aí = £— 0 =ứ chính là diện tích hình thang OABD: 


d =2 (04+ BD)-OD = 2 (0, +9): 


Với U được xác định trong phương trình (7.3). Ta rút ra 
được phương trình độ dịch chuyển của vật: 
O f 


ÀÂ. Hình 7.9. Đồ thị (đ — £) 
của chuyển động thẳng biến đổi đều 


d =.arẺ +U,-£ (7.4) 


Đồ thị (đ - ?) của chuyển động thẳng biến đổi đều được biểu 
điễn trong Hình 7.9 là một nhánh parabol. 

Lưu ý: Trong trường hợp vật chuyển động thẳng biến đổi 
đều không đổi chiều thì phương trình (7.4) cũng chính là 
phương trình xác định quãng đường đi được của vật. 

Nếu tại thời điểm í,„, vật có vị trí x„ so với gốc toạ độ. Do 
đ = x- xạ, phương trình (7.4) trở thành phương trình xác 
định toạ độ của vật chuyển động thẳng biến đổi đều. 


l 
X Kí +Uạ:f+xạ (7.5) 


* Phương trình liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và độ dịch chuyển: 


Khử biến thời gian £ trong các phương trình (7.3) và (7.4), 6 phương trình liên hệ 
ta rút ra được biểu thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và độ tốc, vận tốc và độ 
dịch chuyển. dịch chuyển (7.6). 


U°—Uj) =2a-d (7.6) 


--3 Vận dụng các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều 
Ví dụ I: Một người đi xe đạp lên dốc dài 50 m. Tốc độ ở dưới 
chân đốc là 18 km/h và ở đầu dốc lúc đến nơi là 3 m/s. Tính 
gia tốc của chuyển động và thời gian lên đốc. Coi chuyển động 
trên là chuyển động thẳng chậm dần đều. 

Bài giải 
Chọn gốc thời gian là lúc vật ở chân đốc, chiều dương cùng 
chiều chuyển động. 


.v` 


Áp dụng phương trình (7.6), suy ra: 
_0-u; 3?-(18/3,6} 


a=———>=——————=-0.16 m$° 
2d 2:50 
Thời gian chuyển động lên dốc: 
=—~-—Ẻ ~12/55 
a -0,16 


Như vậy, gia tốc có độ lớn không đổi bằng 0,16 m/s? và có 
chiểu ngược chiều dương quy ước là chiều chuyển động, do đó 
vật chuyển động chậm dần đều. 

Ví dụ 2: Một người đi xe đạp chuyển động thẳng nhanh dần 
đều (Hình 7.10). Trong hai khoảng thời gian 4 s liên tiếp, 
người này di chuyển được những quãng đường lần lượt là 
24 m và 64 m. Tính gia tốc và tốc độ đầu của chuyển động. 

Bài giải 

Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu chuyển động, chiều dương 
cùng chiều chuyển động. 

Ta có: f= 4s; đ,= s,= 24m. Â. Hình 7.10. Người đạp xe 


t= 8s; d = s,+s,= 88 m. 
Thay vào phương trình độ dịch chuyển theo thời gian (7.4) 
và giải hệ phương trình, ta có: 
Uạ =l m/s 
Ì =2,5 m/s? 


Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 43,2 km/h thì hãm phanh, chuyển động 
thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 1 phút thì tàu dừng lại ở sân ga. 


a) Tính gia tốc của tàu. 


b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm phanh. 


“BẰTẬP CC 


1. Một máy bay chở khách đạt tốc độ cất cánh là 297 km/h ở cuối đường băng sau 30 giây từ lúc 
bắt đầu lăn bánh. Giả sử máy bay chuyển động thẳng, hãy tính gia tốc trung bình của máy bay 
trong quá trình này. 


2. Xét một vận động viên chạy xe đạp trên một đoạn đường thẳng. Vận tốc của vận động viên này 
tại mỗi thời điểm được ghi lại trong bảng dưới đây. 


5Ñ ‹ : °s z ° 
ƒẨI.:.:.. . o ° ° o. .. 


Hãy vẽ đồ thị vận tốc - thời gian và mô tả tính chất chuyển động của vận động viên này. 


3. Một ô tô đang chạy với tốc độ 54 km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho 
ô tô chạy thẳng chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 250 m thì tốc độ của ô tô chỉ còn 5 m/s. 


a) Hãy tính gia tốc của ô tô. 
b) Xác định thời gian ô tô chạy thêm được 250 m kể từ khi bắt đầu hãm phanh. 
c) Xe mất thời gian bao lâu để dừng hẳn kể từ lúc hãm phanh? 


4. Chất điểm chuyển động có đồ thị vận tốc theo thời gian 
như Hình 7P.1. 
a) Mô tả chuyển động của chất điểm. 
b) Tính quãng đường mà chất điểm đi được từ khi bắt đầu 
chuyển động cho tới khi dừng lại. 


°o 2 4 6 8 ¡@) 


ÀÂ. Hình 7P.1. Đồ thị vận tốc - thời gian 
của một chất điểm chuyển động 


5. Một người đứng ở sân ga nhìn thấy đoàn tàu bắt đầu chuyển động. Người này nhìn thấy toa thứ 
nhất chạy qua trước mắt mình trong 10 s. Hãy tính thời gian toa thứ chín chạy qua người này. Giả sử 
chuyển động của tàu hoả là nhanh dần đều và xem khoảng cách giữa các toa tàu là không đáng kể. 


v` 


Thiết kế và thực hiện thí nghiệm đo gia tõc rơi tự do. 


(@)vào năm 2014, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ 
(NASA - National Aeronautics and Space Administration) 
đã thực hiện thí nghiệm thả rơi một quả bóng bowling và 
những sợi lông vũ trong phòng chân không từ cùng một 
độ cao. Kết quả cho thấy quả bóng bowling và những sợi | 
lông vũ luôn chạm đất đồng thời như Hình 8.1. Tại sao lại L l 
như vậy? 


Thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do 
* Mục đích: Ðo được gia tốc rơi tự do. 
* Cơ sở lí thuyết: 


a) 


Khi tác động của lực cản môi trường lên vật rơi là không 
đáng kể, mọi vật có hình dạng và khối lượng khác nhau đều 
rơi như nhau. Đây chính là sự rơi tự do. 


b) 


À. Hình 8.1. 
Khi một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận _ quá trình rơi (a) và chạm đất (b) của 
tốc đầu với gia tốc ø không đổi thì độ dịch chuyển của vật tại _quảbóng bowling và những sợi lông 


thời điểm được xác định bằng biểu thức: vũ trong môi trường chân không 
d= cỊP £ 
2 
* Dụng cụ: 
- Giá đỡ (thanh nhôm) có gắn dây dọi (1). 
P tả thí n thả đốn 

- Cổng quang điện (2). ột viên ~iekyh giấy 
- Đồng hồ đo thời gian hiện số (3). từ cùng một độ cao. 
: " zã a) Nhận xét về thời gian di chuyển 

Nam châm điện (4). từ khi bắt đầu thả đến khi chạm 
~ Công tắc điện (5). đất của hai vật. 
~ Vật nặng. b) Hãy dự đoán trong điều kiện 


nào thì hai vật sẽ đất 
~ Êke vuông ba chiều dùng để xác định vị trí đầu của vật rơi. đồng thời. lộ G2) 


~ Thước đo có độ chính xác đến mm. 


* Tiến hành thí nghiệm: 2. Dựa vào các kiến thức đã học và 
bộ dụng cụ gợi ý, các em hãy đề 

Bước 1: Bố trí thí nghiệm như gợi ý trong Hình 8.2: xuất một phương án đo gia tốc 
+ Lắp nam châm điện ở đầu trên của thanh nhôm, nối với rơi tự do khác. Phân tích ưu, 
F X> JđŒ5g XUÈ 33s: 24623Ll k. z- se nhược điểm của phương án do 
cổng A của đồng hồ điện tử thông qua công tắc điện. em để xuất so với phương án 


+ Cổng quang điện ở dưới, cách nam châm điện một đoạn đ gối ý. 
và được nối vào cổng B của đồng hồ. 


®s-. 


Bước 2: Điều chỉnh cho giá đỡ thẳng đứng bằng các vít ở đế sao 
cho quả nặng của dây dọi sẽ nằm ở tâm lỗ tròn. Thiết lập đồng 
hồ đo thời gian hiện số chế độ A <> B để đo thời gian từ lúc thả 
đến khi vật chắn cổng quang điện. 

Bước 3: Đặt vật rơi vào vị trí nam châm điện, dùng êke vuông ba 
chiều để xác định vị trí ban đầu của vật. Ấn nút RESET trên mặt 
đồng hồ để đưa chỉ thị số về giá trị 0.000. Nhấn công tắc điện 
để kích thích vật rơi và khởi động đồng hồ đo thời gian hiện số. 
Bước 4: Khi vật rơi và chắn các tia hổng ngoại của cổng quang 
điện, đồng hồ sẽ dừng. Đọc thời gian rơi trên đồng hồ và ghi số 
liệu vào Bảng 8.l. 

Lưu ý: Thực hiện thí nghiệm với ít nhất 3 giá trị đ khác nhau. 
Ứng với mỗi giá trị của đ, tiến hành đo thời gian rơi của vật 5 lần. 


* Báo cáo kết quả thí nghiệm: 
Ghi giá trị độ dịch chuyển của vật và thời gian rơi tương ứng 
vào bảng số liệu như gợi ý trong Bảng 8.1. 


Â. Hình 8.2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 
Xử lí số liệu để tính toán gia tốc rơi tự do kèm với sai số của gợi ý để đo gia tốc rơi tự do 
phép đo. 


Thời gian rơi Thời gian | Saisố Gia tốc rơi 

Độ dịch chuyển f(S) rơi trung | thời gian | 9Ia tóc rơi 
: - |4 “bình tự do 
đ(m) | ìn rơi : 

lắn2 | lắn3 | Lẵn4 | Lấn5 Ế § (m⁄S) 


Ca tl€ nữ tự dotrpng BH Ga khien 6eneaeiesdieariaasednrooadsosskoriOsae 
ĐỀ cà 2 đo gì DUIỆn coi, củi NHAN GGU On CÔ nh CO0 CÔNG H0 TU VAN CGOON NON NON GEN NN NGG 
KH g g0 iáifctd ti 0n E TA Re —--—ằẶằẶằẶằ-ằẶằẶằẶẰ.Ặ._“ 


Dựa vào kết quả thí nghiệm, nhận xét về các tính chất của chuyển động rơi tự do. 


(` CHUYỂN ĐỘNGNÉM 


- Chuyển động ném ngang. 
- Thiết kế và thực hiện dự án tìm điều kiện ném vật trong 


không khí ở độ cao nào đó để đạt độ cao hoặc tầm xa 
lớn nhất. 


(@) Chuyển động ném là một chuyển động thường gặp trong cuộc sống như: máy 

bay trực thăng thả những thùng hàng cứu trợ (Hình 9.1a), vận động viên đẩy tạ 
(Hình 9.1b). Trong cả hai trường hợp, vật đều được ném từ một độ cao # so với 
mặt đất và có vận tốc đầu ý, hợp với phương ngang một góc z (0 < z < 90°). Để 
thùng hàng rơi trúng vị trí cần thiết, quả tạ bay đi được quãng đường xa nhất, cần 
phải có những điều kiện gì? 


— 


€ ‹¬a 
v. : F4 
Ẳ© 
» lạc “~- Vvw>ằớăă 
s[ ma 
.. b) 


À. Hình 9.1. a) Máy bay thả những thùng hàng cứu trợ; b) Minh hoạ quá trình đẩy tạ 
 CHUYỀN ĐỘNG NÉM NGANG 
3 Mô tả chuyển động ném ngang 


@® 


1. Quan sát kết quả thí nghiệm 
trong Hình 9.2 và nhận xét về 
chuyển động của hai viên bi. 


À. Hình 9.2. Ảnh chụp hoạt nghiệm tại nhiều thời điểm khác nhau khi thả 
viên bi đỏ rơi tự do và bắn viên bi vàng theo phương ngang 


Trong một thí nghiệm khảo sát tính chất chuyển động của một 
vật ném ngang như trong Hình 9.2, người ta đồng thời thả viên 
bi đỏ rơi tự do và bắn viên bi vàng theo phương ngang từ cùng 
một độ cao j:. 


@.. 


Để đơn giản hoá quá trình khảo sát, chuyển động ném 
ngang được phân tích thành hai thành phần vuông góc với 
nhau trên trục Ox nằm ngang và trục Oy thẳng đứng. Quan 
sát các vị trí liên tiếp của viên bi vàng và hình chiếu của các 
vị trí này trên hai trục vuông góc Ox và Oy như Hình 9.3, 
ta thấy: 

- Quỹ đạo của viên bi vàng có dạng đường cong. 

~ Trên trục Ox: hình chiếu vị trí của viên bi vàng đi chuyển 
được những quãng đường như nhau sau những khoảng 
thời gian bằng nhau. Do đó trên phương này, viên bi vàng 
chuyển động thẳng đều. 

~ Trên trục Oy: hình chiếu vị trí của viên bi vàng hoàn toàn 
trùng với vị trí của viên bi đỏ trong Hình 9.2. Do đó trên 
phương này, viên bi vàng chuyển động thẳng nhanh dần đều. 
=3 Giải thích chuyển động ném ngang 

Chuyển động ném là một chuyển động phức tạp trong mặt 
phẳng (hoặc không gian ba chiều trong trường hợp tổng 
quát). Xét chuyển động ném ngang trong mặt phẳng như 
Hình 9.2, vật luôn có gia tốc bằng gia tốc rơi tự do ø thẳng 
đứng hướng xuống và vuông góc với vận tốc ban đầu ÿ, 
(Hình 9.4). 

Chọn hệ trục toạ độ Oxy như Hình 9.4 và gốc thời gian lúc 
thả vật, phân tích trên từng trục cho thấy: 


* Trên trục Ox: 

- Gia tốc: øa =0 nên vật chuyển động thẳng đều trên Ox. 
- Vận tốc: U, = ạ là hằng số. 

~ Phương trình chuyển động: x = Uụ -f. 

* Trên trục Oy: 

- Gia tốc: đ,=ø là hằng số nên vật chuyển động nhanh 
dần đều trên Oy (do vectơ hình chiếu vận tốc Ý„ và gia tốc 
8 luôn cùng chiểu). 

~ Vận tốc: U,=g't. 


~ Phương trình chuyển động: y = s8 s. 
* Dạng của quỹ đạo: phương trình quỹ đạo của vật có dạng: 


XS. da 
=——-:Y (9.1 
y 2u) (9.1) 
Như vậy, quỹ đạo của vật là một nhánh của đường parabol. 


* Thời gian rơi của vật: 


|2 
t=.|— (9.2) 
s 


À. Hình 9.3. Phân tích chuyển 
động của viên bi vàng theo hai 


phương vuông góc 


O 


Â. Hình 9.4. Biểu diễn vận tốc 
của vật và hình chiếu của nó lên 
hai trục Ox, Oy trong quá trình 
chuyển động 


@ 


2. Lập luận để rút ra các phương 
trình mô tả quỹ đạo chuyển 
động, thời gian rơi và tắm xa của 
vật được ném ngang. 

3. Phân biệt phương trình chuyển 
động và phương trình quỹ đạo 
của vật. 


--® 


* Tầm xa: khoảng cách xa nhất (theo phương ngang) so với 
vị trí ném được xác định: 


Ù = X„„ = Ùạ :f =Uạ- = (9.3) 


Từ một vách đá cao 10 m so với mặt nước biển, một bạn ném ngang một hòn đá 
nhỏ với tốc độ 5 m/s . Bỏ qua lực cản của không khí và lấy øg = 9,81 m/5°. 

a) Lập các phương trình chuyển động của hòn đá. 

b) Xác định toạ độ của hòn đá sau 1 giây. 


c) Xác định vị trí và tốc độ của hòn đá ngay trước khi hòn đá chạm mặt nước biển. 


à CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN 
3 Thực hiện dự án nghiên cứu 
* Xây dựng ý tưởng dự án và quyết định chủ đề: 


~ Mục đích: Tìm điều kiện về ném vật trong không khí ở một 
độ cao #: xác định để đạt được tẩm xa lớn nhất. 


- Vấn đề thực tiễn: 


Â. Hình 9.5. Vận động viên đẩy tạ 
Trong cuộc thi đẩy tạ (Hình 9.5), các vận động viên phải 
dùng hết sức để đẩy một quả tạ sao cho nó có tầm xa nhất. 
Đóng vai trò là một huấn luyện viên, em hãy thiết lập phương 
án ném để vận động viên của mình có thể đạt được thành 
tích tốt nhất. 


®s.. 


~ Mô hình hoá bài toán: 

Xem quả tạ là một chất điểm được ném xiên ở độ cao j so 
với mặt đất. 

Giả thiết rằng đối với một vận động viên chuyên nghiệp thì 
lực tay trong các lần ném là ổn định, do đó tạ được ném 
đi với vận tốc ban đầu ÿ„ có độ lớn không đổi và hợp với 
phương ngang một góc là z (Hình 9.6). 


À Hình 9.6. - 


Mô phỏng ch ù 
Sức cản không khí lên quả tạ trong quá trình chuyển động 2251288001150 
sau khi ném là không đáng kể. 
* Lập kế hoạch thực hiện dự án: 
- Lựa chọn các đơn vị kiến thức liên quan. 


- Thiết kế một dụng cụ có thể thay đổi góc bắn hoặc độ cao 
vật nhưng vẫn đảm bảo vận tốc ban đầu có độ lớn không đổi. 


~ Lựa chọn một vật nặng có kích thước nhỏ để làm vật ném. 
Lưu ý: Có thể tham khảo gợi ý thiết kế thiết bị như Hình 9.7. 


- Sử dụng dụng cụ đã thiết kế, thực hiện thí nghiệm ném vật À. Hình 9.7. 
khi thay đổi độ cao. Gợi ý thiết kế thiết bị 


~ Sử dụng dụng cụ đã thiết kế, thực hiện thí nghiệm ném vật 
khi thay đổi góc ném. 


- Đo tầm xa và đưa ra kết luận về điều kiện ném để vật có 
tầm xa đạt cực đại. những lưu ý khi làm thí 
ệm khảo sát để thu được 


* Báo cáo kết quả: Công bố sản phẩm và báo cáo kết quả 
thực hiện dự án. 


 “......... 


1. Một máy bay đang bay ở độ cao 5 km với tốc độ 500 km/h theo phương ngang thì thả rơi một 
vật. Hỏi người lái máy bay phải thả vật cách mục tiêu bao xa theo phương ngang để vật rơi 
trúng mục tiêu? Lấy ø = 9,8 m/s°. 


2. Một vận động viên ném một quả bóng chày với tốc độ 
90 km/h từ độ cao 1,75 m (Hình 9P.1). Giả sử quả bóng 
chày được ném ngang, lực cản của không khí là không 
đáng kể và lấy ø = 9,8 m/5s?. 

a) Viết phương trình chuyển động của quả bóng chày theo 
hai trục Ox, Oy. 


b) Quả bóng chày đạt tầm xa bao nhiêu? Tính tốc độ của 
nó ngay trước khi chạm đất. À. Hình 9P.1. Vận động viên ném 
bóng chày 


--® 


TỔNG KẾT CHƯƠNG 


4) GIA TỐC 


Gia tốc là đại lượng vectơ đặc trưng 
cho độ biến thiên của vận tốc theo 
thời gian, được xác định bởi biểu thức: 


Trong hệ S[, gia tốc có đơn vị là m/s°. 


(2) CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI 
- Nhanh dần đểu: aä và cùng chiều 
(a-u>). 
- Chậm dần đều: ä và Ý ngược chiểu 
(a-u<0). 


/®) VẬN DỤNG ĐỒ THỊ (0 —=?) 


- Gia tốc tức thời tại một thời điểm 
có giá trị bằng độ dốc của tiếp tuyến 
của đồ thị vận tốc - thời gian (U - ?) 
tại thời điểm đó. 


- Độ dịch chuyển của vật trong 
khoảng thời gian từ í, đến í, được 
xác định bằng phần diện tích giới 
hạn bởi các đường 0(/), U = Ú, f = f,, 
f =í, trong đồ thị (U - /). 


QÀ PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG BIẾN 


ĐỔI ĐỀU 

- Gia tốc: a = hằng số. 

~ Vận tốc tại thời điểm í: 
U=Uys+a-t 

~ Toạ độ tại thời điểm í: 


1 
x=2.4:f`+ụ:f+Xụ 


~ Phương trình liên hệ giữa gia tốc, 
vận tốc và độ dịch chuyển: 

Uˆ—Uÿ =2a-d 
Với xụ, Uy và đ lần lượt là toạ độ ban 


đầu, vận tốc ban đẩu và độ dịch 
chuyển của vật. 


Qà CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 


Chuyển động ném ngang có quỹ đạo 
là một nhánh parabol. Hình chiếu 
chuyển động của vật lên phương nằm 
ngang là chuyển động thẳng đều, lên 
phương thẳng đứng là chuyển động 
rơi tự do (thẳng nhanh dần đều). 

~ Phương trình quỹ đạo: 

š 


=—S.-.x? 


2U; 


~ Thời gian rơi: 


c8 
..... Chương 4: BA ĐINH LUẬT NEWT0N. 


MỘT Số LỰC TRŨNG 
THỰC TIÊN 


BA ĐỊNH LUẬT NEWTON VỀ 
CHUYỂN ĐỘNG 


- Ba định luật Newton. 


- Quán tính, mức quán tính. 
Lực bằng nhau, lực không bằng nhau. 


@) Trên đường ổi du lịch hè, xe ô tô chở gia đình bạn 

Tuấn bất chợt gặp sự cố về máy và không thể tiếp 
tục di chuyển. Bố của Tuấn đã nhờ xe cứu hộ đến _ 
và kéo xe ô tô về nơi sửa chữa (Hình 10.1). Tác động 
nào giúp chiếc xe của gia đình Tuấn có thể chuyển 
động được từ khi đứng yên? 


À. Hình 10.1. 
Xe ô tô được kéo bởi xe cứu hộ 


đ bình LUẠT ¡ NEWTON 
“3 Nhắc lại về khái niệm lực 


Từ lớp 6 ở môn Khoa học tự nhiên, các em đã biết khái niệm C 
về lực và một số tính chất của lực như sau: 


~ Lực là sự kéo hoặc đẩy. 
~ Lực có các tác dụng: làm biến dạng vật hoặc làm thay đổi 
chuyển động của vật. 


~ Lực luôn do một vật tạo ra và tác dụng lên vật khác. Có 
hai loại lực: lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc (Hình 10.2). 


a) b) 
À. Hình 10.2. Ví dụ minh hoạ về: 
a) lực tiếp xúc và b) lực không tiếp xúc 


-e-® 


3 Khái niệm quán tính 
Xét một quyển sách đang nằm yên trên bàn (Hình 10.3a) 
và một quả bóng đang nằm yên trên sân cỏ (Hình 10.3b), 


chúng sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên mãi mãi nếu như 4) b) 


không xuất hiện thêm một lực tác dụng. ` Tưng h<ệi “.a. mà Xey bàn; 
u na m n sản œ 


\ 


q) b) 


ÀÂ. Hình 10.4. Thí nghiệm đẩy một vật trên các bề mặt khác nhau: 
a) mặt bàn; b) mặt băng; c) mặt đệm không khí 


Xét một vật chuyển động với tốc độ ban đầu là u ở thí nghiệm 
trong Hình 10.4, vật sẽ giữ nguyên trạng thái chuyển động 
thẳng đều khi không có lực tác dụng lên vật theo phương 
chuyển động (Hình 10.4c). 


Khi xe đang đứng yên sau đó đột ngột tăng tốc hoặc xe đang 
chạy đều bất chợt phanh gấp thì người ngồi trên xe sẽ có xu 
hướng ngả người về phía sau hoặc chúi người về phía trước 
đối với xe. 


Từ một số ví dụ trên, ta có kết luận: 


CN GG........... động 
của mình. Tính chất này được gọi là quán tính của vật. 


Khái niệm quán tính được để cập lần đầu bởi Kepler (Kê-ple), 
một nhà khoa học người Đức. 


3 Định luật I Newton 


Hơn 300 năm trước, nhà bác học Isaac Newton đã nhận 
thấy xu hướng giữ nguyên vận tốc chuyển động là thuộc 
tính của vật chất và phát biểu thành định luật đầu tiên trong 
số ba định luật về chuyển động mang tên ông trong công 
trình có tên Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 
(Hình 10.5), nghĩa là "các nguyên lí toán học của triết học 
tự nhiên”. 


@®s.. 


Â. Hình 10.5. Một ấn bản của tác 
phẩm trong đó Newton trình bày 
các định luật về chuyển động 


Định luật I Newton được phát biểu như sau: 


@) Một vật nếu không chịu tác dụng của lực nào (vật tự 


đo) thì vật đó giữ nguyên trạng thái đứng yên, hoặc 
chuyển động thẳng đều mãi mãi. 


Â. Hình 10.6. Tàu Voyager 1 


Ví dụ: Tàu thăm dò Voyager 1 (Hình 10.6) được phóng vào 
vũ trụ tháng 9/1977 có thể được xem gần đúng là vật tự do 
bởi lực tác dụng vào nó rất bé, có thể bỏ qua. Hiện nay, tàu 
đã rời khỏi hệ Mặt Trời đi vào vũ trụ với tốc độ không đổi. 
* Ý nghĩa của định luật I Newton: 


Lực không phải là nguyên nhân gây ra chuyển động, mà là 
nguyên nhân làm thay đổi vận tốc chuyển động của vật. 


3. Đưa ra nhận định và giải thích 
về sự tồn tại của vật tự do trên 
thực tế. 


Aristotle nhận định 
rằng “Lực là nguyên nhân 
của chuyển động” Nhận 
định này đã tồn tại hàng 


ngàn năm trước thời đại 
của Newton. Hãy nêu 
một số ví dụ minh hoạ để 
phản bác nhận định này. 


Â. Hình 10.7. Chuyển động của người khi tàu chuyển động 


nhanh dần đều 


.e® 


Q ĐỊNH LUẬT II NEWTON 


“3 Tiến hành thí nghiệm khảo sát mối liên hệ về độ lớn của gia tốc và độ lớn lực tác dụng 


Thí nghiệm 1: 

* Mục đích: Xác định mối liên hệ giữa độ lớn gia tốc của vật 
và lực tác dụng lên vật khi vật có khối lượng không đổi. 

* Dụng cụ: 

~ Xe con (1). 

~ Đệm không khí (2). 

~ Ròng rọc nhẹ (3). 

~ Cảm biến gia tốc (4). 

- Các gia trọng (5) có khối lượng bằng nhau (mỗi gia trọng 
không quá 20,0 g). 

~ Sợi dây nhẹ, không dãn (6). 

~ Cân có độ chia nhỏ nhất 0,1 g. 


À Hình 10.8. Sơ đồ bố trí thí nghiệm khảo sát định luật II Newton 


* Tiến hành thí nghiệm: 

Bước 1: Bố trí thí nghiệm như Hình 10.8. 

- Đặt cố định cảm biến gia tốc lên xe con. 

- Dùng cân để đo khối lượng của mỗi gia trọng, hệ gồm xe 
con và cảm biến gia tốc. 

- Bật đệm không khí. Điều chỉnh độ cao hai đầu đệm sao 
cho xe con nằm cân bằng, không di chuyển. 

- Vắt sợi dây qua ròng rọc, một đầu gắn vào cảm biến gia 
tốc, đầu còn lại gắn vào một gia trọng. 

~ Đặt 3 gia trọng lên xe con. 

- Giữ xe con đứng yên ở một đầu đệm không khí. 

Bước 2: 

~ Thả nhẹ cho hệ bát đầu chuyển động. 

~ Đo độ lớn gia tốc chuyển động øz của hệ. 

~ Ghi kết quả đo vào bảng số liệu như gợi ý trong Bảng 10.1. 
Lưu ý: Thực hiện đo gia tốc của hệ 3 lần ứng với mỗi giá trị 
khối lượng của gia trọng được treo. 

Bước 3: 

- Lấy 1 quả nặng trên xe gắn vào móc treo gia trọng. 

~ Thực hiện lại bước 2. 

Lưu ý: Thực hiện thí nghiệm cho tới khi cả 4 gia trọng được 
gắn vào móc treo. 


* Báo cáo kết quả thí nghiệm: 

- Dựa vào số liệu đo, tính gia tốc trung bình của hệ cho 
từng trường hợp của khối lượng gia trọng. 

~ Vẽ đồ thị 1 thể hiện sự phụ thuộc của gia tốc a (trục tung) 
vào lực tác dụng F (trục hoành) khi khối lượng của hệ 
chuyển động được giữ nguyên. 

Lưu ý: Khối lượng của hệ chuyển động (gồm xe con, cảm 
biến gia tốc và 4 vật nặng) không đổi, trong khi lực kéo tác 
dụng lên hệ ngày càng tăng lên và bằng trọng lực tác dụng 
lên lượng gia trọng được treo vào móc. 


Ÿ Bảng 10.1. Bảng số liệu gợi ý thí nghiệm 1 


Tổng khối lượng xe con, tấm chắn sáng và cảm biến lực zn, = 320,0 ø, 
Khối lượng mỗi gia trọng m* = 20,0 g. Lấy gia tốc trọng trường ø=9.§m5sỶ. 


Khối lượng gia trọng q (m/Sˆ) 
treo vào móc 


Im (kg) 


Lực tác dụng lên 
hệ#=m:g(N) | lần! | Lần? | Lẩn3 | Trung bình 


Khối lượng hệ chuyến động: Ä⁄ = ;m + 4-:* = 0,40 kg. 


=3 Tiến hành thí nghiệm khảo sát mối liên hệ về độ lớn của gia tốc và khối lượng của vật 
Thí nghiệm 2: 

* Mục đích: Xác định mối liên hệ giữa độ lớn của gia tốc 
và khối lượng của vật khi lực tác dụng vào vật có độ lớn 
không đổi. 

* Dụng cụ: Tương tự như trong thí nghiệm 1, với tổng số 
lượng gia trọng cần dùng là 5. 

* Tiến hành thí nghiệm: 

~ Bố trí thí nghiệm tương tự như trong thí nghiệm 1. 

~ Treo 1 gia trọng vào móc trong suốt quá trình thí nghiệm. 
- Thay đổi khối lượng hệ chuyển động bằng cách đặt lần 
lượt từng gia trọng lên xe con. 

- Đo gia tốc hệ chuyển động ứng với từng trường hợp gia 
trọng được đặt thêm lên xe. 

- Ghi kết quả đo vào bảng số liệu ứng với các trường hợp 
khối lượng khác nhau của hệ như gợi ý trong Bảng 10.2. 


@®»-. 


* Báo cáo kết quả thí nghiệm: @® 
- Dựa vào số liệu đo, tính gia tốc trung bình của hệ cho 3. Dự vào đồ thị 2, trả lời các câu 
từng trường hợp. hỏi sau: 

a) Đồ thị 2 có dạng gì? 


- Vẽ đồ thị thể hiện sự phụ thuộc của gia tốc z (trục tung) 
vào nghịch đảo khối lượng Mí (trục hoành) của hệ chuyển b) Gia tốc của vật có mối liên hệ như 
động (gồm xe con gắn cảm biến gia tốc, gia trọng treo vào thế nào với khối lượng của vật khi 
móc và gia trọng được đặt lên xe) khi lực tác dụng vào hệ có lực tác dụng vào vật không đổi? 
độ lớn không đổi. 


Ÿ Bảng 10.2. Bảng số liệu gợi ý thí nghiệm 2 
Khối lượng xe con và cảm biến gia tốc m, = 320,0 g. 
Khối lượng mỗi gia trọng m* = 20,0 g, lực kéo #= 0,2 N. 


Khối lượng gia trọng | Khối lượng của hệ a (5°) 


được đặt lên xe M=m + mm” 


m (kg) Lần 1 Lần 2 Llấn3 | Trung bình 


3 Định luật II Newton 
Dạng phổ biến của định luật II Newton được phát biểu như sau: 


CÓ cu ca ¡ NNNNOENNEERNNG 6. Từ kết quả thí nghiệm, hãy nhận 
Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ xét về mối liên hệ giữa gia tốc mà 


nghịch với khối lượng của vật. vật thu được với độ lớn của lực tác 
l:=zlm ) dụng và khối lượng của vật. 
F, 


Trong hệ SI, đơn vị của lực là N (newton). 
IN =l1kg-l m⁄s? 

Trong trường hợp vật chịu tác dụng của nhiều lực (Hình 10.9) 
thì lực F trong biểu thức (10.1) là lực tổng hợp của tất cả các 
lực thành phần: P 

Š. a 3 ở À. Hình 10.9. Minh hoạ trường 

F=R.+E, +E; +... (10.2) hợp vật chịu nhiều lực đồng thời 

tác dụng 


-® 


3 Mức quán tính của vật 


a) b) 


À. Hình 10.10. Một người đẩy: a) xe ô tô; b) xe máy từ trạng thái nghỉ khi 
hai xe gặp sự cố 


@® 


7. Quan sát Hình 10.10, nhận xét 


trong trường hợp nào thì ta có thể 
dễ dàng làm xe chuyển động từ 
trạng thái đứng yên. Giả sử lực tác 
dụng trong hai trường hợp có độ 
lớn tương đương nhau. Giải thích. 


Qua ví dụ trong Hình 10.10, ta thấy khối lượng của xe ôtôlớn  $, Ấp dụng công thức định luật II 
hơn khối lượng xe máy. Kết hợp với kết quả của thí nghiệm 2, Newton (10.1) để lập luận rằng 
ta thấy khi vật có khối lượng càng lớn thì gia tốc của vật khối lượng là đại lượng đặc trưng 
càng nhỏ, tức vật càng khó thay đổi vận tốc, nghĩa là vật có cho mức quán tính của vật. 
quán tính càng lớn. Ngược lại, vật có khối lượng càng nhỏ 

thì càng dễ thay đổi vận tốc, nghĩa là vật có quán tính càng 

nhỏ. Như vậy: 


¬ 


Một xe bán tải khối lượng 2,5 tấn đang di chuyển trên cao tốc với tốc độ 90 km/h. 
Các xe cần giữ khoảng cách an toàn so với xe chạy phía trước 70 m. Khi xe đi trước 


có sự cố và dừng lại đột ngột. Hãy xác định lực cản tối thiểu để xe bán tải có thể 
dừng lại an toàn. 


À. Hình 10.11. Trò chơi thổi viên bi 
bằng ống bơm khí tự chế 


=3 Lực bằng nhau - lực không bằng nhau 


\T 
a) 
Â. Hình 10.12. Hai em bé di chuyển thùng hàng bằng hai cách: a) đẩy; b) kéo 


Định luật II Newton là cơ sở giúp xác định các lực bằng 
nhau và không bằng nhau: 


) pass 
vật sẽ gây ra lần lượt hai vectơ gia tốc bằng nhau (giống 
nhau về hướng và bằng nhau về độ lớn). 

- Hai lực không bằng nhau: khi tác dụng lần lượt 
vào cùng một vật sẽ gây ra lần lượt hai vectơ gia tốc 
khác nhau (về hướng hoặc độ lớn). 


Ví dụ: Khi hai em bé trong Hình 10.12 lần lượt đẩy và kéo 
một thùng hàng đang đứng yên với hai lực E, (Hình 10.12a) 
hoặc F; (Hình 10.12b) cùng hướng với nhau và bằng nhau 
về độ lớn thì thùng hàng sẽ chuyển động với gia tốc như 
nhau, như vậy F, = E,. Trong khi đó, khi tác dụng lần lượt 
các lực E, và F, để dịch chuyển quyển sách đặt trên bàn 
theo hai hướng khác nhau (Hình 10.13), quyển sách sẽ 
chuyển động theo hai hướng khác nhau và do đó có gia tốc 
khác nhau, như vậy E, z E,. 


b) 
Â. Hình 10. 14. Các ví dụ minh hoạ về lực cân bằng, không cân bằng: 
a) vận động viên đang giữ tạ; b) tên lửa đang tăng tốc 


Nếu cho hai lực đồng thời tác dụng vào cùng một vật theo 
hướng ngược nhau, ta có hai trường hợp có thể xảy ra: 

~ Vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Hai lực này được 
gọi là hai lực cân bằng như trong Hình 10.14a. 

~ Vật thu gia tốc và chuyển động theo hướng của lực có độ lớn 
lớn hơn. Hai lực này được gọi là hai lực không cân bằng như 
trong Hình 10.14b. 


À. Hình 10.13. 


Tác dụng lực để dịch chuyển 
quyển sách đặt trên bàn 


@® 


9. Nhận xét về chuyển động của 

thùng hàng khi chịu tác dụng của 
lực đẩy và kéo cùng độ lớn trong 
h 10.12 và chuyển động của 
sách khi lấn lượt chịu tác 
của lực theo các hướng khác 
như trong Hình 10.13. 


=5 

10. Hãy xác định các cặp lực bằng 
nhau, không bằng nhau tác 
dụng lên tạ và tên lửa trong 
Hình 10.14. 


-® 


cà ĐỊNH LUẬT III NEWTON @® 
3 Định luật III Newton 


11. Quan sát Hình 10.15 và trả lời 
các câu hỏi: 
a) Khi ta đấm (tác dụng lực) vào 
bao cát thì tay ta có chịu lực tác 
dụng không? 
b) Khi đưa hai cực cùng tên của 
hai nam châm thẳng lại gấn 


À. Hình 10.15. a) Đấm tay vào bao cát; nhau thì lực tác dụng lên từng 
b) Đưa hai cực cùng tên của hai nam châm thẳng lại gần nhau nam châm có tính chất gì? 


Khi lấy tay đấm vào bao cát (Hình 10.15a), ta thấy bao cát bị 
dịch chuyển bởi lực tác dụng của tay lên bao cát. Đồng thời, 
ta cũng cảm nhận được lực tác dụng bởi bao cát lên tay. 
Khi đưa hai cực cùng tên của hai nam châm thẳng lại gần 
(Hình 10.15b), hai nam châm đều có lực tác dụng lên nhau. 
Từ những quan sát và thí nghiệm về sự tương tác giữa các vật, 
Newton đã phát biểu định luật III Newton: 


Cụ, vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng 
tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có điểm đặt 
lên hai vật khác nhau, có cùng giá, cùng độ lớn nhưng 


ngược chiều 
(103) 


Một trong hai lực trong định luật III Newton được coi là lực 
tác dụng, lực kia gọi là phản lực. Cặp lực này: 

- Có cùng bản chất. 

- Xuất hiện và biến mất cùng lúc. 

- Tác dụng vào hai vật khác nhau nên không thể triệt tiêu 


lẫn nhau. 


3 Vận dụng định luật III Newton 


Đệm nhún lò xo được chế tạo và hoạt động dựa trên định 
luật III Newton. Khi người chơi tác dụng lực vào đệm bằng 
cách bật nhảy hoặc rơi xuống chạm vào đệm, đệm sẽ tác 
dụng một lực ngược lại lên người chơi để đẩy người chơi bật 
lên trên (Hình 10.16). Đệm nhún lò xo còn được ứng dụng 
trong biểu diễn chuyên nghiệp. Á. Hình 10.16. Trò chơi đệm nhún lò xo 


@®-. 


Xét trường hợp con ngựa kéo xe như Hình 10.17. Khi ngựa tác dụng một lực 
kéo lên xe, theo định luật III Newton sẽ xuất hiện một phản lực có cùng độ lớn 
nhưng ngược hướng so với lực kéo. Vậy tại sao xe vẫn chuyển động về phía trước? 
Giải thích hiện tượng. 


À Hình 10.17. Xe ngựa 


mR.- 


1. Khi đang chạy nếu vấp ngã, người chạy sẽ có xu hướng ngã về phía trước. Còn khi đang bước đi 
nếu trượt chân, người đi sẽ có xu hướng ngã về phía sau. Vận dụng các kiến thức đã học, hãy giải 
thích hiện tượng trên. 

2. Một máy bay chở khách có khối lượng tổng cộng là 300 tấn. Lực đẩy tối đa của động cơ là 440 kN. 
Máy bay phải đạt tốc độ 285 km/h mới có thể cất cánh. Hãy tính chiều dài tối thiểu của đường 
băng để đảm bảo máy bay cất cánh được, bỏ qua ma sát giữa bánh xe của máy bay và mặt đường 
băng và lực cản của không khí. 


3. Một vật nặng nằm yên trên bàn như Hình 10P.1, các lực tác dụng vào vật gồm trọng lực và lực của 
bàn. Hãy xác định điểm đặt, phương, chiều của các cặp lực và phản lực của hai lực trên. 


— 


N 


Â. Hình 10P.1. Vật nặng đặt trên bàn 


-® 


MỘT SỐ LỰC TRONG THỰC TIỀN 


Một số lực trong thực tiễn: trọng lực, lực ma sát, lực căng dây, lực đẩy 


Archimedes. 
- Khối lượng riêng, áp suất chất lỏng. 


(@a biết rằng lực có thể làm biến dạng hoặc thay đổi trạng thái chuyển động của 
vật. Trong thực tế, một vật thường chịu tác dụng của nhiều lực khác nhau. Ví dụ 
khi chuyển động, ô tô vừa chịu tác động của lực kéo động cơ, vừa chịu tác động 
của lực ma sát giữa bánh xe với mặt đường, trọng lực do Trái Đất tác dụng và áp 


lực do mặt đường tạo ra. Những lực này có đặc điểm gì? 


ad TRỌNG LỰC 

3 Trọng lực 

Quả táo sẽ rơi xuống đất sau khi rời khỏi cành cây. Từ kết 
quả thí nghiệm xác định gia tốc rơi tự do của một vật trong 
Bài 9, ta thấy khi lực cản có độ lớn không đáng kể, vật luôn 
rơi với gia tốc g có độ lớn không đổi gọi là gia tốc rơi tự do. 
Lực làm cho vật rơi chính là lực hấp dẫn của Trái Đất tác 
dụng lên vật, còn được gọi là trọng lực P (được biêu diễn 
như trong Hình l 1.1). Theo biểu thức (10.1) của định luật II 
Newton, ta có: 


P=m-8 (11.1) 
Từ các đặc điểm của gia tốc g, ta suy ra các đặc điểm của 
trọng lực: 


@ s Trọng lực là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật. 

s Trọng lực có: 

~ Điểm đặt: tại một vị trí đặc biệt gọi là trọng tâm. 

- Hướng: hướng vào tâm Trái Đất. 

~ Độ lớn: ÍP = m- gÌ. 
Khi một vật đứng yên trên mặt đất, trọng lượng của vật 
bằng độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật. 
Vị trí của trọng tâm phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng 
của vật, có thể nằm bên trong vật (Hình 11.2a) hoặc bên 
ngoài vật (Hình 11.2b). 
Trọng tâm có vai trò quan trọng trong sự cân bằng của các vật. 


@®-. 


= 


P 


À. Hình 11.1. Vectơ biểu diễn 
trọng lực của quả táo 


À. Hình 11.2. Minh hoạ vị trí 
trọng tâm: a) bên trong vật; 
b) bên ngoài vật 


Hai bạn đang đứng ở vị trí A và B trên Trái Đất 
như Hình 1 1.3. Hãy vẽ vectơ trọng lực tác dụng 


lên mỗi bạn. 


Â Hình 11.3. Hình ảnh minh hoạ vị trí 
của hai bạn trên Trái Đất 


Lực Ma sát 


3 đắc loại lực ma sát 2. Quan sát Hình 11.5, em hãy dự 
Ở môn Khoa học tự nhiên lớp 6, các em đã được học về đoán chuyển động của thùng 
lực ma sát trượt và ma sát nghỉ. Lực ma sát là lực xuất hiện hàng khi chịu tác dụng của các 
ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật, có tác dụng chống lại xu lực có cùng một độ lớn trong 
hướng thay đổi vị trí tương đối giữa hai bể mặt. __ hai trường hợp. 


. Sau khi ta dừng tác dụng lực 
thùng hàng, ta quan sát 
thùng hàng tiếp tục 


Các loại lực ma sát: 
- Ma sát nghỉ xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật chịu tác dụng 
của một lực ngoài. Lực ma sát nghỉ triệt tiêu lực ngoài này 
làm vật vẫn đứng yên (Hình 11.4). 

NÑ 


¬ 


F 


< Hình 11.4. 
Tủ gỗ bất động khi bị 
người đẩy 


= — 


E 


CO TEPEESY tạp St enepsentr 
tiếp xúc của hai bề mặt, phương tiếp tuyến và ngược 
chiều với xu hướng chuyển động tương đối của hai bể 
mặt tiếp xúc. Độ lớn của lực ma sát nghỉ bằng độ lớn 
của lực tác dụng gây ra xu hướng chuyển động. 


- Ma sát trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc 
khi vật trượt trên một bể mặt. Ví dụ: 


, ˆ » ^ H Ã b) 
Bánh xe trượt trên mặt đường khi hãm Á Hnh1t⁄5 
ao ngột tạo ra vết trượt trong Thùng hàng được đầy với cùng lực 
a) không có bánh xe; 
^ Hình 11.6. Vết bánh xe trượt trên đường khi b) có gắn bốn bánh xe 


hãm phanh đột ngột 


-® 


) =csrtorcorptrrisrsssssiie 
xúc của hai bể mặt, phương tiếp tuyến và ngược chiều 
với chuyển động của vật. Độ lớn của lực ma sát trượt: 

- Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ 


chuyển động của vật. 
~ Phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai bề mặt 
tiếp xúc. 


~ Tỉ lệ với độ lớn của áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc: 
Ƒ=z-N]a12) 


Hệ số tỉ lệ u là hệ số ma sát trượt, phụ thuộc vào vật liệu và 
tình trạng của hai bề mặt tiếp xúc. Đây là đại lượng không có 
đơn vị. Hệ số ma sát trượt của một số cặp vật liệu được cho 
trong Bảng 11.1. 


Ma sát trượt có thể được biểu diễn như trong Hình 11.7. 


À. Hình 11.7. Biểu diễn lực ma sát 


- Ma sát lăn xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật lăn trên một 
bể mặt. Ví dụ: Ma sát lăn giữa bánh xe và mặt sàn trong 
Hình 11.5b. 


“3 Ứng dụng của lực ma sát 
Lực ma sát có tác dụng cản trở chuyển động của vật nhưng đôi 
khi tác dụng này lại mang lại nhiều ứng dụng trong cuộc sống. 


q) 
À. Hình 11.8. a) Quẹt diêm; b) Thùng hàng vận chuyển trên băng chuyền 


Hình 11.8 cho biết một số ứng dụng của các loại ma sát. 
Que điêm ma sát với bìa nhám của hộp diêm sinh nhiệt làm 
chất hoá học ở đầu que diêm cháy (Hình 1 1.8a) là ứng dụng 
của ma sát trượt. Hình 11.8b minh hoa cho lợi ích của lực 
ma sát nghỉ trong việc giữ cho các thùng hàng nằm yên trên 
băng chuyển khi băng chuyền đi chuyển. 


@®s-. 


Ÿ Bảng 11.1. Hệ số ma sát trượt 
(gần đúng) của một số cặp vật liệu 


4. Nêu điểm giống và khác nhau của 
ba loại lực ma sát: ma sát trượt, 
ma sát lăn và ma sát nghỉ. 


Š. Dựa vào các Hình 11.5, 11.6, hãy 
vẽ hình biểu diễn lực ma sát tác 
dụng lên các vật. 


6. Giải thích ý nghĩa của chuyển 
động tương đối của hai bề mặt 
tiếp xúc khi nói về chiều của lực 
ma sát. 


7. Dựa vào kinh nghiệm cuộc sống 
của em, hãy phân tích lợi ích và 
tác hại của lực ma sát. 


Quan sát Hình 11.9 và giải thích cơ chế vật lí giúp con người có thể bước đi. 


Áp lực của mặt 


Lực do mặt đường đường ng ực ma sát nghỉ 
tác dụng lên chân mk ' đo chân tác dụng 
k : 6 lên mặt đường 
Lực ma sát nghỉ do mặt ! 
đường tác dụng lên chân 


Lực do chân tác dụng lên 
mặt đường 


Áp lực của chân lên mặt đường Ý _ _ _ _ 


Â. Hình 11.9. Biểu diễn các lực tác dụng lên chân khi đi 


Đ.« 


Â. Hình 11.10. a) Ổ bị của trục máy; b) Hành lí di chuyển trên băng chuyến; c) Mài dao 


n) LỰC CĂNG DÂY 


3 Lực căng dây 
Trong trường hợp cầu dây văng trong Hình 11.11, cầu cân 
bằng do tổng các vectơ lực (bao gồm lực kéo của các sợi dây, 
lực nâng của các trụ cầu và trọng lực) cân bằng nhau. Người 
ta gọi lực kéo của các sợi dây đó là lực căng dây. 


Â. Hình 11.11. Cầu dây văng Nhật Tân ở Hà Nội 


-® 


Để đơn giản hoá, ta xét trường hợp vật nặng được treo vào 

dây nhẹ, mảnh và không dãn như Hình 11.12. Lực căng dây T 
cân bằng với trọng lực của vật nặng. Thực chất lực căng của ï 
sợi dây chính là lực đàn hổi do sự biến dạng đàn hồi của dây 

tạo ra (khái niệm lực đàn hồi sẽ được các em tìm hiểu đầy 

đủ trong Bài 23). 


Khi một sợi dây bị kéo căng, nó sẽ tác dụng lên hai P 
vật gắn với hai đầu dây những lực căng có đặc điểm: li vc0 

- Điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật. Mô hình treo quả nặng 

~ Phương trùng với chính sợi dây. 

~ Chiểu hướng từ hai đầu dây vào phần giữa của sợi dây. 

Với những dây có khối lượng không đáng kể thì lực @® 

căng ở hai đầu dây luôn có cùng một độ lớn. §. Cho ví dụ minh hoạ tính chất của 
lực căng dây xuất hiện tại mọi 
điểm trên dây. 


Lưu ý: Lực căng dây xuất hiện tại mọi điểm trên dây. Độ lớn của 
lực căng dây được xác định dựa vào điểu kiện cụ thể của cơ hệ. 


Hình 11.13 mô tả quá trình kéo gạch từ thấp Bàng ne S= 
lên cao qua hệ thống ròng rọc. Xem chuyển Dây 
động của thùng gạch là đều, hãy xác định 
lực căng dây tác dụng lên vật nâng và ròng 


rọc bằng hình vẽ. Từ đó hãy chỉ ra điểm đặt, 
phương, chiều và độ lớn của lực căng dây. 
Biết lượng gạch trong mỗi lần kéo có khối 
lượng 20 kg và lấy g = 10 m/5?. 


QÌ Lực bầy ARcHIMEDES (ÁC-SI-MÉT) 


“3 Lực đẩy Archimedes 

Ngày xưa, để vận chuyển gỗ đi xa, người ta tận dụng sự nổi 
của gỗ trên nước để thả gỗ trôi dọc theo dòng chảy của sông 
như Hình 11.14 thay vì phải kéo hoặc khuân vác gỗ trên 
đường bộ. 


À. Hình 11.15. 

a) Chân dung nhà khoa học người Hy Lạp 
Archimedes (284 trước Công nguyên - 
212 trước Công nguyên); 

b) Chiếc vương miện trong nước 


9. Quan sát Hình 11.15, tìm hiểu và 
trình bày một giai thoại khoa học 
liên quan. 


À. Hình 11.14. Những cây gỗ được thả trôi trên sông 


®s-. 


Một vật chìm trong nước hay chất lỏng nói chung đều chịu @® 
tác dụng của lực nâng. Lực nâng này được phát hiện bởi nhà 
vật lí người Hy Lạp Archimedes và đã được các em tìm hiểu 
ở môn Khoa học tự nhiên lớp 8. Lực nâng này được gọi là 
lực đẩy Archimedes và có các đặc điểm sau: 


10. Hãy vẽ vectơ lực đẩy Archimedes 
tác dụng lên vương miện trong 
Hình 11.15. 


Lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật có điểm đặt tại " 
vị trí trùng với trọng tâm của phần chất lỏng bị vật E, 1 Lục đẩy 
chiếm chỗ, có phương thẳng đứng, có chiều từ đưới 
lên trên, có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng 


bị chiếm chỗ. 
P FTreng lục 
Lưu ý: Khi vật nằm yên, điểm đặt C của lực đẩy ở trên À Hình ' 6X. lực và 
đường thẳng đứng qua trọng tâm G của vật như Hình 11.16. lực đầy 


=3 Xây dựng biểu thức xác định độ chênh lệch áp suất giữa hai điểm có độ sâu khác nhau trong 
chất lỏng 


Áp suất và khối lượng riêng của một chất là những đại lượng 
mà các em đã tìm hiểu ở chương trình môn Khoa học tự 
nhiên lớp 8. Trong đó: 


- Áp suất p: là đại lượng được xác định bằng độ lớn áp lực 
F trên một đơn vị diện tích Š của mặt bị ép theo công thức: 


F 
=— (11.4 
p sí ) 


Đơn vị của áp suất trong hệ SĨ là Pa (1 Pa = 1 N/m°). Trong 

lòng chất lỏng luôn tổn tại áp suất do trọng lượng của chất 

lỏng tạo ra. 

- Khối lượng riêng ø của một chất: là đại lượng được xác 
định bằng khối lượng m của vật tạo thành từ chất đó trên TẾ _k, 
một đơn vị thể tích V của vật theo công thức: 


Á. Hình 11.17. Hai điểm A và B 
=_ (11.5) trong lòng chất lỏng có thể được 
V giả định thành hai điểm A và B 
nằm trên hai mặt đáy của một 
bình chứa hình hộp chữ nhật 


Đơn vị của khối lượng riêng trong hệ SĨ là kg/m'. 

Xét hai điểm A và B cách nhau một đoạn A# theo phương 
thẳng đứng trong chậu chứa một chất lỏng xác định. Giả định 
hai điểm A và B nằm trên hai mặt đáy của một bình chứa 
hình hộp chữ nhật tiết điện S, độ cao Ah như Hình 11.17. 


--® 


Độ chênh lệch áp suất Ap giữa hai đáy là do trọng lượng m-g 
của phần chất lỏng hình trụ có khối lượng m gây ra trên một 
đơn vị diện tích. Theo định nghĩa áp suất, ta có 


Ap==SŠ (116 
Khối lượng của phần chất lỏng này được suy ra từ khối lượng 
riêng và thể tích của nó: 
m= pø-V=p-S-Ah (11.7) 
Thay vào biểu thức (11.6), ta có: 
Ap=Ø-g-Ah (118) 
Biểu thức (11.8) áp dụng được cho mọi loại chất lỏng. 


---3 Vận dụng biểu thức độ chênh lệch áp suất 

Ví dụ: Xét hai bình hình trụ hở miệng như Hình 11.18, mỗi 
bình có một lỗ thủng ở độ cao bằng nhau. Khi độ cao cột 
nước trong hai bình là khác nhau thì nước chảy ra tại lỗ 
thủng sẽ có tầm xa khác nhau. Các em hãy giải thích hiện 


tượng trên. sat 


Bài giải À. Hình 11.18. Hai bình nước có lỗ thủng 


Nước trong bình có thể chảy từ lỗ thủng ra ngoài do sự 
chênh lệch áp suất nước tại vị trí lỗ thủng với áp suất không 
khí bên ngoài: Ap = ø - g : Ah, trong đó Aï là độ cao cột nước 
trong bình và ø là khối lượng riêng của nước. Như vậy, cột 
nước trong bình càng thấp thì Ah càng nhỏ dẫn đến sự 
chênh lệch áp suất càng giảm, do đó nước chảy ra càng yếu, 


tầm xa càng ngắn. 


Kỉ lục thế giới về lặn tự do (không có bình dưỡng khí) được thực hiện bởi một 
nữ thợ lặn người Slovenia khi cô lặn xuống biển tới độ sâu 114 m. Hãy tính độ 
chênh lệch áp suất tại vị trí này so với mặt thoáng của nước biển. Lấy giá trị 
trung bình khối lượng riêng của nước biển là 1 025 kg/mˆ và g = 9,8 m/s?. 


mem 
CBÀTẬP CC 


1. Xét hai hệ như Hình 11P.1, hãy vẽ sơ đồ lực tác dụng lên vật mm,, m. trong trường hợp a và vật 
trong trường hợp b; gọi tên các lực này. 


1, 
) 
—» 
, 
đ) b) 


À. Hình 11P.1. Một số cơ hệ đơn giản 


2. Vào năm 231 trước Công nguyên, nhà vua Hy Lạp cổ đại Hieron (Hai-ơ-rôn) nghỉ ngờ những thợ 
kim hoàn trộn lẫn những kim loại khác ngoài vàng khi đúc vương miện cho ông. Archimedes đã 
tiến hành thí nghiệm như Hình 11P.2 để giải đáp thắc mắc của nhà vua. Dựa vào các kiến thức 
đã học hãy giải thích cách tiến hành trên. Biết rằng người thợ này đã dùng bạc thay thế cho một 
phần vàng và bạc có khối lượng riêng nhỏ hơn vàng. 


Hình 11P.2. Phương án 
thí nghiệm của Archimedes Ì> 


3. Tác dụng lực đẩy theo phương ngang rất khó để làm 
khối nặng di chuyển trượt trên mặt sàn. Thay vì vậy, ta 
thường đặt vật tựa lên các con lăn như Hình 11P.3 và đẩy 
với cùng lực đó thì vật chuyển động dễ dàng. Giải thích 
tại sao. 


ÀÂ. Hình 11P.3. Di chuyển vật trên hệ thống con lăn 


.e® 


CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 
TRONG CHẤT LƯU 


Chuyển động rơi của vật trong chất lưu. 


Thiết kế và thực hiện dự án nghiên cứu ứng dụng sự tăng hay giảm sức cản 
không khí theo hình dạng vật. 


@) Trong thực tế, mọi vật rơi luôn chịu lực cản của không khí. Với vật nặng kích thước 

nhỏ (ví dụ viên bi thép), lực cản này có độ lớn không đáng kể và có thể bỏ qua. 
Nhưng với các vật kích thước lớn (ví dụ dù lượn), lực cản của không khí có độ lớn 
đáng kể. Khi này, chuyển động của vật rơi có những tính chất gì? 


(đỀ cHuYyỀn pộnNG Rơi CỦA VẬT 


Khi chuyển động trong không khí, trong nước hoặc trong 
chất lỏng nói chung (gọi chung là chất lưu), vật đều chịu tác 
dụng của lực cản. 


Xét một vật được thả rơi không vận tốc đầu trong không khí 
khi có lực cản lớn hoặc trong một chất lỏng như viên bi thép 
được thả rơi trong dầu (Hình 12.1). Tốc độ rơi của vật được 
ghi nhận tại từng thời điểm và đồ thị tốc độ - thời gian của mm 5 
vật có dạng như Hình 12.2. Á. Hình 12.1. 
a) Chuyển động của viên bi thép khi được thả 
rơi trong dầu tại những thời điểm khác nhau; 
b) Lực tác dụng lên viên bi khi rơi trong dầu 


U (m⁄S) 


O t, + t(S) 
ÀÂ. Hình 12.2. Đồ thị tốc độ theo thời gian của vật rơi 
trong chất lưu khi có lực cản 


Từ đồ thị trong Hình 12.2, ta thấy khi xuất hiện lực cản của 
chất lưu, chuyển động rơi của vật không còn là chuyển động 
nhanh dần đều đơn giản mà được chia làm ba giai đoạn: 


®s-. 


@ 


~ Nhanh dần đều từ lúc bắt đầu rơi trong một thời 
gian ngắn. 

- Nhanh dần không đều trong một khoảng thời 
gian tiếp theo. Lúc này lực cản bắt đầu có độ lớn 
đáng kể và tăng dần. 

- Chuyển động đều với tốc độ giới hạn không đổi. 
Khi đó, tổng lực tác dụng lên vật rơi bị triệt tiêu. 


Lưu ý: Sau khi vật chuyển động đều, nếu có thêm tác nhân 
làm tăng lực cản của chất lưu (ví dụ như người nhảy dù bung 
dù ra như trong Hình 12.3c), thì vật sẽ chuyển động chậm 
dần. Tốc độ rơi của vật giảm dần, lực cản cũng giảm đến khi 
tổng lực tác dụng lên vật lại bị triệt tiêu và vật trở lại trạng thái 
chuyển động đều. 


Mọi chất lưu đều tác dụng lực cản vào vật chuyển động. Lực 
này tăng khi tốc độ của vật tăng và không đổi khi vật chuyển 
động đạt tốc độ giới hạn. Khi đó, các lực tác dụng vào vật cân 
bằng nhau và vật chuyển động thẳng đều. 


@ - — 
Lực cản của chất lưu được biểu diễn bởi một lực đặt - 
tại trọng tâm vật, cùng phương và ngược chiều với _ 
chiểu chuyển động của vật trong chất lưu. Lực cản _ 
này phụ thuộc vào hình dạng vật. 


P P 
À. Hình 12.3. Quá trình nhảy dù khi: 
a) chưa bung dù; b) chuyển động ổn định 


khi chưa bung đù; c) vừa bung đù; 
đ) chuyển động ổn định 


Quan sát Hình 12.3, mô 
tả chuyển động của vận 
động viên nhảy dù từ 
khi bắt đầu nhảy khỏi 


máy bay đến khi chạm 
đất. Phân tích lực tác 
dụng lên dù trong từng 
giai đoạn chuyển động. 


2) SỰ PHỤ THUỘC CỦA LỰC CẢN KHÔNG KHÍ VÀO HÌNH DẠNG VẬT 


3 Thực hiện dự án nghiên cứu 

* Xây dựng ý tưởng dự án và quyết định chủ đề: 

- Mục đích: Nghiên cứu ứng dụng sự tăng hay giảm lực cản 
không khí theo hình dạng vật. 


-e-® 


- Vấn để thực tiễn: @® 


3. Thực hiện thí nghiệm thả rơi hai 
tờ giấy giống nhau như Hình 
124, trong đó một tờ được vo 
tròn và một tờ được để phẳng. So 
sánh chuyển động của hai tờ giấy 
này và dự đoán nguyên nhân dẫn 
đến sự khác nhau đó. 


b) 
À. Hình 12.5. a) Tên lửa được phóng đi; b) Dù bung ra khi nhảy dù 


Trên thực tế, tên lửa (Hình 12.5a) được thiết kế có hình dạng 
phù hợp sao cho lực cản của không khí là nhỏ nhất, mặc dù 

hình dạng này khó thiết kế và chế tạo hơn hình hộp hay hình 

trụ. Trong khi đó, dù cần phải bung ra để có điện tích tiếp xúc Z4 

lớn với không khí nhằm tăng lực cản của không khí (Hình 
12.5b) để đảm bảo an toàn cho vận động viên nhảy dù. 


À. Hình 12.4. Thí nghiệm thả rơi giấy 


Như vậy, tuỳ thuộc theo mục đích sử dụng, người ta có thể l........... 

thiết kế hình dạng của vật khác nhau để làm tăng hoặc giảm Qà 0š 

lực cản của không khí tác dụng lên vật. Hãy thực hiện dự án : 

khảo sát lực cản do không khí tác dụng lên các vật có hình - 114 
dạng khác nhau. 

* Lập kế hoạch thực hiện dự án @—- 09.04: 

* Báo cáo kết quả: Công bố sản phẩm và báo cáo kết quả Á\. Hình 12.6. Hệ số lực cản theo 


thực hiện dự án. hình dạng vật (Nguồn: NASA) 


Quan sát Hình 12.6, kết hợp với kết quả nghiên cứu của dự án để chỉ ra khi vật có 
hình dạng nào thì lực cản không khí lên vật là lớn nhất và nhỏ nhất. 


a) e) 
À. Hình 12.7. a) Chim ưng săn mồi; b) Vận động viên xe đạp; c) Máy bay tiêm kích của không quân Việt Nam; 


đ) Chim ưng sà xuống; e) Em bé thả diều 


®-. 


1. Xét một vật rơi trong không khí có đồ thị tốc độ rơi theo thời gian được biểu diễn trong Hình 12.2. 
a) Vẽ hình và biểu diễn các lực tác dụng lên vật tại thời điểm t,, t.. 
b) Xác định độ lớn hợp lực tác dụng lên vật tại thời điểm t . 


2. Hãy vẽ lực cản của không khí hoặc nước tác dụng lên các vật trong các trường hợp được mô tả 
trong Hình 12P.1. 


À. Hình 12P.1. a) Con chim ruồi đang bay theo phương xiên hướng lên trên; 
b) Tàu ngắm đang di chuyển lên trên mặt nước theo phương thằng đứng; c) Máy bay đang bay theo phương ngang 


3. Một con cá hề (Hình 12P.2) đang bơi trong 
nước chịu tác dụng của lực cản F = 0,65U 
(u là tốc độ tức thời tính theo đơn vị m/s). Hãy 
tính lực tối thiểu để con cá đạt được tốc độ Ì 
6 ms, giả sử con cá bơi theo phương ngang. 


À. Hình 12P.2. Cá hể 


.e® 


TỔNG KẾT CHƯƠNG 


cà ĐỊNH LUẬT I NEWT0N 
Một vật nếu không chịu tác dụng 
của lực nào (vật tự do) thì vật đó 
giữ nguyên trạng thái đứng yên, 
hoặc chuyển động thẳng đều 
mãi mãi. 

và ĐỊNH LUẬT II NEWT0N 
Gia tốc của vật có cùng hướng với 
lực tác dụng lên vật. Độ lớn của 
gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của 
lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng 
của vật. 


= 


Khối lượng là đại lượng đặc trưng 
cho mức quán tính của vật. 


GÌ LỰC BÀNG NHAU - 
LỰC KHÔNG BẰNG NHAU 


~ Hai lực bằng nhau: khi lần lượt 
tác dụng vào cùng một vật sẽ gây 
ra hai vectơ gia tốc bằng nhau 
(giống nhau về hướng và bằng 
nhau về độ lớn). 

~ Hai lực không bằng nhau: khi tác 
dụng lẩn lượt vào cùng một vật sẽ 
gây ra hai vectơ gia tốc khác nhau 
(về hướng hoặc độ lớn). 


xà ĐỊNH LUẬT III NEWT0N 
Khi vật A tác dụng lên vật B một 
lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật 
A một lực. Hai lực này có cùng giá, 
cùng độ lớn nhưng ngược chiểu. 


€ tọNc Lực 


Trọng lực có điểm đặt tại trọng tâm, 

có hướng hướng vào tâm Trái Đất, có 

độ lớn gọi là trọng lượng của vật: 
=m-8 


®Ì tựcwa sát 


- Lực ma sát nghỉ có điểm đặt trên vật 
và ngay tại vị trí tiếp xúc của hai bể mặt, 
phương tiếp tuyến và ngược chiểu với 
xu hướng chuyển động tương đối của 
hai bể mặt tiếp xúc. Độ lớn của lực ma 
sát nghỉ bằng độ lớn của lực tác dụng 
gây ra xu hướng chuyển động. 
- Lực ma sát trượt có điểm đặt trên vật 
và ngay tại vị trí tiếp xúc của hai bể mặt, 
phương tiếp tuyến và ngược chiểu với 
chuyển động của vật. Độ lớn của lực 
ma sát trượt: 
+ Không phụ thuộc vào diện tích tiếp 
xúc và tốc độ chuyển động của vật. 
+ Phụ thuộc vào vật liệu và tính chất 
của hai bề mặt tiếp xúc. 
+ Tỉ lệ với độ lớn của áp lực giữa hai bề 
mặt tiếp xúc: 

FP=u-N 


tg tựcoc 0ẤY 


Lực căng dây có đặc điểm: 

~ Điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc 
với vật. 

~ Phương trùng với chính sợi dây. 

~ Chiều hướng từ hai đầu dây vào phần 
giữa của sợi dây. 

Với những dây có khối lượng không 
đáng kể thì lực căng ở hai đầu dây luôn 
có cùng một độ lớn. 


Ề Lựcoẩy anchiMrors 


Lực đẩy Archimedes tác dụng lên 
vật có điểm đặt tại vị trí trùng với 
trọng tâm của phần chất lỏng bị 
vật chiếm chỗ, có phương thẳng 
đứng, có chiều từ dưới lên trên, có 
độ lớn bằng trọng lượng phần chất 
lỏng bị chiếm chỗ. 
F=p‹sgVY 


S) KHỐI LƯỢNG RIÊNG ø 


CỦA MỘT CHẤT 


Khối lượng riêng ø của một chất 
là đại lượng được xác định bằng 
khối lượng m của vật tạo thành từ 
chất đó trên một đơn vị thể tích V 
của vật theo công thức: 


Ư 
Đơn vị của khối lượng riêng 
trong hệ SĨ là kg/m. 


Q) bộ GIÊNH LỆCH ÁP SUẤT GIỮA HAI 


ĐIỂM CÓ ĐỘ SÂU KHÁC NHAU TRONG 
CHẤT LỎNG 
Ap=p-g-Ah 


$&Ÿ LỰC CẢN CỦA KHÔNG KHÍ H0ẶC NƯớc 


Lực cản của chất lưu được biểu 
điễn bởi một lực đặt tại trọng tâm 
vật, cùng phương và ngược chiều 
với chiểu chuyển động của vật 
trong chất lưu. Lực cản này phụ 
thuộc vào hình dạng vật. 


2)sư RơI CỦA CÁC VẬT TRONG 


CHẤT LƯU KHI Có LỰC CẢN 


Được chia thành ba giai đoạn: 

- Nhanh dần đều từ lúc bát đầu 
rơi trong một thời gian ngắn. 

~ Nhanh đần không đều trong một 
lực cản xuất hiện và tăng dần. 

- Chuyển động đều với tốc độ 
giới hạn không đổi. Khi đó, 
tổng lực tác dụng lên vật rơi bị 
triệt tiêu. 


men 
........... Oươn Ø:. MDMENT LỤC. 


866 9656 n56vy9 29990090 9690900990566014006969s6066 


'ĐIỀU KIÊN GÂN BĂNG 
S) TÔNG HỢP LỰC — PHÂN TÍCH LỤC 


- Tổng hợp lực, phân tích lực. 
- Thiết kế và thực hiện thí nghiệm tổng hợp hai lực: đồng quy, song song. 


(@)Nsày 23/03/2021, siêu tàu Ever Given bị mắc 
cạn khi di chuyển qua kênh đào Suez'. Sự cố 
đã làm tê liệt tuyến giao thông huyết mạch 
này theo cả hai hướng. Ngày 29/03/2021, con 
tàu đã được giải cứu thành công nhờ các tàu 
kéo hạng nặng (Hình 13.1). Tại sao các tàu kéo 
chuyển động lệch phương với nhau nhưng vẫn 


kéo được tàu Ever Given khỏi điểm mắc cạn? Â Hình 13.1. Minh hoạ lực kéo của các 
tàu kéo lên mũi tàu Ever Given 


1) TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC 
_—3 Phương pháp tổng hợp lực trên một mặt phẳng 


À. Hình 13.2. Lực tác dụng lên một số vật trong thực tiễn: a) qàu nước đang được kéo lên; 
b) thùng hàng đang dịch chuyển về bên phải; c) con lắc đang chuyển động 


Trong trường hợp vật chịu tác dụng bởi nhiều lực cùng 
một lúc, ta có thể sử dụng các quy tắc toán học để xác định 


lực tổng hợp: 1. Quan sát Hình 13.2, nêu ra 
- Quy tắc hình bình hành: lực tổng hợp E, = E, + E, của những lực tác dụng lên từng vật 
hai lực đồng quy E,, E, được biểu diễn bởi vectơ đường chuyển động. 


chéo của hình bình hành như Hình 13.3. Khi này, gốc của 
hai vectơ lực phải trùng nhau. 
' Kênh đào Suez là kênh giao thông nhân tạo nằm trên lãnh thổ Ai Cập, nối Địa Trung Hải với vịnh Suez - một nhánh của 


biển Đỏ. Kênh được hoàn thành vào ngày 17/11/1869, dài khoảng 164 km, giúp tàu thuyền đi từ các nước Đông Á sang 
Tây Âu không phải đi vòng qua vùng biển cực Nam châu Phi, rút ngắn được một quãng đường khoảng 6 000 km. 


®»-. 


@ ~ Quy tắc tam giác lực: Ta có thể tịnh tiến vectơ lực 
F, sao cho gốc của nó trùng với ngọn của vectơ 
lực F, như Hình 13.4a. Khi này, vectơ lực tổng hợp 
E, là vectơ nối gốc của E, với ngọn của E,. 
~ Khi vật chịu tác dụng của nhiều hơn hai lực. Ta có 
thể áp dụng một cách liên tiếp quy tắc tam giác lực 
để tìm hợp lực. Quy tắc này gọi là quy tắc đa giác 
lực (Hình 13.4b). 


4) b) 
Â. Hình 13.4. Minh hoạ cách tổng hợp lực bằng: 
a) quy tắc tam giác lực; b)quy tắc đa giác lực 


@ Lực tổng hợp là một lực thay thế các lực tác dụng 
đồng thời vào cùng một vật, có tác dụng giống hệt 
các lực ấy. 


Ví dụ: Xét một viên đá quý được gắn vào một sợi dây chuyển 

nhẹ như Hình 13.5. Khi hệ cân bằng, xác định điểm đồng quy 

của các lực tác dụng lên viên đá và lực tổng hợp của chúng. 
Bài giải 

Phân tích hai lực căng dây T,, T, và trọng lực P tác dụng lên 

viên đá đồng quy tại điểm O như Hình 13.6. Lực tổng hợp 

F=T.+T,+P=T+P=0. 


Hãy chọn một trường hợp trong các trường hợp 


ở Hình 13.2 để xác định lực tổng hợp tác dụng 
lên vật. 


Â. Hình 13.3.Minh hoạ cách tổng hợp 
lực bằng quy tắc hình bình hành 


@ 


2. Em có nhận xét gì về lực tổng hợp 
nếu sau khi dùng quy tắc đa giác 
lực thì các lực thành phấn tạo 
thành một đa giác kín. 


« 
- 
v 


À. Hình 13.5. Viên đá quý 


À. Hình 13.6 


--® 


“3 Phương pháp phân tích một lực thành các lực thành phần vuông góc 


3. Quan sát Hình 13.7 và thực hiện 
(ác yêu (ấu sau: 
a) Xác định hướng của lực ma sát tác 
dụng lên khối gỗ (Hình 13.7a) và 
ván trượt (Hình 13.7b). 


q) 


À. Hình 13.7. a) Khối gỗ được kéo trượt trên mặt phẳng ngang; 


b) Người chơi trượt cát từ đỉnh đồi theo một mặt phẳng nghiêng b) Trình bày phương pháp tính toán 
độ lớn của các lực ma sát này. 


Trong nhiều trường hợp, ta cần phân tích một lực thành hai 
thành phần vuông góc với nhau để có thể giải quyết một bài 
toán cụ thể. 

Ví dụ: Đề xác định được độ lớn của lực ma sát (cùng phương 
chuyển động) tác dụng lên các hệ trong Hình 13.7, ta phải xác 
định được độ lớn của phản lực (vuông góc với phương chuyển 
động). 


Trong khi đó, lực kéo E của xe và trọng lực P của hệ 
người - ván trượt lại hợp với phương chuyển động một 
góc xác định. Vì vậy, ta cẩn phải phân tích các lực này 
thành những thành phần vuông góc với nhau như minh 
hoạ trong Hình 13.8: 


Ẽ =Ẽ, +Ê, hoặc Ê=Ẽ, +, 
Độ lớn của các lực thành phần được xác định dựa vào các 
phép tính hình học. 


Á Hình 13.8. Phân tích: 
Ngoài ra, phép phân tích lực còn được sử dụng để a) lực kéo F trong Hình 13.74; 
phân tích một lực thành hai thành phần theo hai phương b) trọng lực P trong Hình 13.7b 
cho trước. 


Một cậu bé đang kéo thùng hàng trên mặt đất 
bằng sợi dây hợp với phương ngang một góc 30° 


(Hình 13.9). Hãy tìm độ lớn lực kéo thành phần trên 
hai phương vuông góc và song song với mặt đất, 
biết độ lớn lực kéo cậu bé tác dụng lên dây là 12 N. 


À. Hình 13.9. Cậu bé kéo thùng 
hàng trên sàn 


(QÌ THÍ NGHIỆM TỔỒNG HỢP LỰC 
“3 Thí nghiệm 1: Tổng hợp hai lực đồng quy 
* Mục đích: Tổng hợp được hai lực đồng quy. 


* Dụng cụ: 
= Một số lực kế (1) có giới hạn đo 5 N, lò xo (2) có độ cứng A gình 13.10. Minh hoa các lực 
phù hợp. đồng quy tác dụng lên móc treo 
- Bảng từ (3). 


~ Thước êke ba chiểu, thước đo góc (4) gắn trên bảng từ. 
~ Dây nối ba nhánh (5) nhẹ, không dãn. 
= Nam châm (6). 
* Tiến hành thí nghiệm: 
Bước 1: Bố trí thí nghiệm theo gợi ý ở Hình 13.11: 
~ Hiệu chỉnh lực kế (điểu chỉnh lực kế sao cho khi chưa đo 
lực thì kim chỉ thị nằm đúng vạch số 0). 
~ Móc một đầu lò xo vào chốt của đế nam châm gắn trên 
bảng từ. 
~ Móc hai lực kế gắn lên bảng vào đầu dưới của lò xo nhờ 
sợi dây ba nhánh. 
Bước 2: Kéo hai lực kế về hai phía cho lò xo dãn ra một đoạn 
(trong giới hạn đàn hồi). 
Bước 3: Đặt thước đo góc lên bảng từ sao cho tâm thước | 
trùng với vị trí giao nhau của ba nhánh dây. Lưu ýdùng ke  - 
ba chiểu để căn chỉnh dây nối lò xo có phương trùng với _. 
vạch số 0. 
Bước 4: Đo góc œ hợp bởi hai nhánh dây nối với lực kế, đọc 
số chỉ số đo của hai lực kế F,, F,. Ghi số liệu theo mẫu Bảng 
Tụ 


Â. Hình 13.11. Gợi ý bố trí thí nghiệm 


-® 


Bước 5: Bỏ bớt một lực kế, canh chỉnh lực kế còn lại sao 
cho vị trí giao nhau của ba nhánh dây trở lại tâm thước và 
đây nối lò xo có phương trùng với vạch số 0 như ban đầu. 
Đọc số chỉ F trên lực kế và ghi theo mẫu Bảng 13.1. 

Lưu ý: Thực hiện thí nghiệm 3 lần và ghi số liệu theo mẫu 
Bảng 13.1. 

* Báo cáo kết quả thí nghiệm: 

Dựa vào bảng số liệu, biểu diễn Fì, F›, F theo tỉ xích xác định. 
Chứng minh lực tổng hợp F nằm trên đường chéo của hình 
bình hành với 2 cạnh là 2 lực thành phần. 


Ÿ Bảng 13.1. Kết quả số liệu thực nghiệm 


œ (độ) F,(N) F, (N) F{N) 


_3 Thí nghiệm 2: Tổng hợp hai lực song song cùng chiều 


* Mục đích: Tổng hợp được hai lực song song cùng chiều. @® 
6. Đề xuất phương án xác định lực 


' Dụng cụ: tổng hợp của hai lực song song 

~ Thước nhôm nhẹ (1) có độ chia đến mm, có móc treo di với dụng cụ và bố trí được gợi ý 
chuyển được. trong bài. 

- Các quả cân (2) có khối lượng 50 g. 

~ Bảng từ, nam châm (4).  ƒ (3) 
~ Thước định vị (5). A 

* Tiến hành thí nghiệm: s 


Bước 1: Bố trí thí nghiệm theo gợi ý: gắn hai đầu thước nhôm 
nhẹ với hai lò xo và treo lên bảng từ bằng hai nam châm. 


Á. Hình 13.12. 
Bước 2: Treo vào hai điểm A, B ở hai đầu của thước nhôm  Gợiý bế tríthínghiệm đểtổnghợp 
một số quả cân (khối lượng mỗi bên khác nhau). Đánh dấu hai lực song song 


vị trí cân bằng mới này của thước nhờ vào êke ba chiều 
(Hình 13.12). Ghi giá trị trọng lượng P,, P, của các quả cân 
mỗi bên theo mẫu Bảng 13.2. 


®s-. 


Bước 3: Treo các quả cân vào cùng một vị trí trên thước AB 
(số lượng các quả cân và vị trí treo có thể thay đổi) sao cho 
thước trở lại đúng vị trí đánh dấu lúc đầu (Hình 13.13). Đo 
các giá trị AO và BO trên thước ghi theo mẫu Bảng 13.2. 
Lưu ý: Thực hiện thí nghiệm 3 lần và ghi số liệu theo mẫu 
Bảng 13.2. 

* Báo cáo kết quả thí nghiệm: 


- ` +, kì 4 P 
Dựa vào bảng số liệu để chứng minh tỉ số = =—- 
B 


À. Hình 13.13 


Ÿ Bảng 13.2. Số liệu thực nghiệm tổng hợp hai lực song song 


Chọn P, =...N, H.=...N 


3 Trung bình 


7. Rút ra kết luận từ kết quả của 
” ^ thí nghiệm tổng hợp hai lực 
S0ng s0nd. 


Từ kết quả của thí nghiệm trên, ta thấy: 


@) Lực tổng hợp của hai lực song song cùng chiểu là 
một lực: 
~ Song song, cùng chiều với các lực thành phần. 
~ Có độ lớn bằng tổng độ lớn của các lực: F_= F, + F,. 
~ Có giá nằm trong mặt phẳng của hai lực thành phần, 
chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song .— -t0i0ssen #xiez-SpuV 
thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực l 
ấy (Hình 13.14): (E7 

=1 = e2 1 


2 1 


(13.1) 


Một người đang gánh lúa như Hình 13.15. Hỏi vai người 
đặt ở vị trí nào trên đòn gánh để đòn gánh có thể nằm 
ngang cân bằng trong quá trình di chuyển? Biết khối 


lượng hai bó lúa lần lượt là m, = 7 kg, m. = 5 kg và 
chiều dài đòn gánh là 1,5 m. Xem như điểm treo hai 
bó lúa sát hai đầu đòn gánh và bỏ qua khối lượng 
đòn gánh. 


ÀÂ. Hình 13.15. Người gánh lúa 


-e-® 


1. Một gấu bông được phơi trên dây treo nhẹ như Hình 13P.1. 


a) Xác định các lực tác dụng lên gấu bông. 
b) Vẽ hình để xác định lực tổng hợp của các lực do dây treo tác dụng 
lên gấu bông. 
- : Â. Hình 13P.1. Gấu bông được 
c) Em có thể dựa vào lập luận mà không cần vẽ hình để xác định lực treo trên dây 
tổng hợp của các dây treo được không? Giải thích. 


y 
2. Một chiếc thùng gỗ khối lượng m đang trượt xuống từ một dốc Ạ— 
nghiêng 20° so với phương ngang như Hình 13P.2. Em hãy phân tích ` 
thành phần vectơ trọng lực tác dụng lên thùng gỗ theo các phương 


Ox và Oy. Â. Hình 13P.2. Thùng gỗ đang 
trượt xuống dốc 


w 
Â. Hình 13P.3. Hai bạn đang 
khiêng thùng hàng 


3. Hai người đang khiêng một thùng hàng khối lượng 30 kg bằng một 
đòn tre dài 2 m như Hình 13P.3. Hỏi phải treo thùng hàng ở điểm nào 
để lực đè lên vai người đi sau lớn hơn lực đè lên vai người đi trước 
100 N. Bỏ qua khối lượng của đòn tre. 


®-- 


MOMENT LỤC. 
\2, ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT 


Moment lực, moment ngẫu lực. 
Quy tắc moment và điều kiện cân bằng của vật. 


Â. Hình 14.1. Trò chơi bập bênh 


Trong trò chơi bập bênh ở Hình 14.1, người lớn ở đầu bên trái “nâng bổng” một bạn nhỏ 
ở đầu bên phải. Nhưng cũng có khi bạn nhỏ ở đầu bên phải lại có thể“nâng bổng” được 
người lớn ở đầu bên trái. Dựa vào nguyên tắc nào mà bạn nhỏ có thể làm được như vậy? 


(Q MoMENT LỰC - MOMENT NGẪU LỰC 


__È Khái niệm moment lực 

Nhiều trường hợp trong thực tiễn, lực hoặc hệ lực tác dụng 
vào vật không có tác dụng làm vật chuyển động theo hướng 
của lực tổng hợp mà làm cho vật quay. 


Ví dụ: Tác dụng lực làm cánh cửa quay (Hình 14.2) và làm cho 
cờ lê quay từ đó có thể giúp tháo ốc (Hình 14.3). 


À. Hình 14.2. Mở cửa bằng cách 


tác dụng lực 


1. Quan sát Hình 14.2, mô tả chuyển 
động của cánh cửa khi chịu lực 
tác dụng của bạn học sinh. 


„v'` 


ÀÂ. Hình 14.3. Lực tác dụng lên cờ lê để tháo ốc 


b) €) 
ÀÂ. Hình 14.4. Lắp bu lông khi đặt lực ở những vị trí khác nhau trên cờ lê 


Xét trường hợp lực tác dụng vuông góc với trục quay cố 
định của vật như trong Hình 14.4. Bu lông càng dễ quay 
trong các trường hợp: 2. Quan sát Hình 14.4, nhận xét về 


khả bu lông khi đặt lực ở 
~ Khi điểm đặt lực cố định (Hình 14.4b): Độ lớn của lực tác an ni 


dụng lên cờ lê càng lớn. son) aicegisgserödlecne 

~ Khi giữ lực có độ lớn không đổi: điểm đặt lực càng xa trục quay. 

Ngoài ra, việc làm vật quay còn phụ thuộc vào giá của lực. Lực có gây ra tác dụng làm quay 

Như vậy, tác dụng làm quay vật của lực không chỉ phụ thuộc t không nếu có phương song 

vào độ lớn F của lực mà còn phụ thuộc vào phương của lực và với trục quay? Dựa vào tình 

khoảng cách đ từ trục quay đến giá của lực, gọi là cánh tay đòn. g trong Hình 14.4 để minh 
(âu trả lời của em. 


Đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực là 
moment lực, có định nghĩa như sau: 


Moment lực đối với một trục quay là đại lượng đặc 
trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng 


tích của lực với cánh tay đòn của nó. 
,M =F-4J(4.1) 


Trong hệ SI, đơn vị của moment lực là N -m. 


Xét lực tác dụng vào mỏ lết có hướng 
như Hình 14.5. Hãy xác định cánh tay 


đòn và độ lớn của moment lực. Biết 
E=S50N,¡/=20 cm và z = 20°. 


Â. Hình 14.5. Lực tác dụng không vuông góc với mỏ lết 


“3 Khái niệm moment ngẫu lực 


Vi 


€ 


À. Hình 14.6. Một vài ví dụ về ngẫu lực trong thực tiễn: 
a) lực của tay tác dụng khi vặn vòi nước; b) lực tác dụng vào vô lăng ô tô; 
€) lực tác dụng vào một thanh tự do 


Các vật trong Hình 14.6 được tác dụng bởi hai lực bằng nhau 


về độ lớn nhưng song song và ngược chiều với nhau. 


Hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau 
và cùng tác dụng vào một vật được gọi là ngẫu lực. 
Dưới tác dụng của ngẫu lực, chỉ có chuyển động 
quay của vật bị biến đổi. 


Xét trường hợp trong Hình 14.6b, lực F, và F, đều có tác 
dụng làm vô lăng quay ngược chiều kim đồng hồ và có cánh 
tay đòn lần lượt là đ, và đ.. 


Ta có khoảng cách giữa hai giá của hai lực là đ = đ, + đ;. Lúc 
đó, đ được gọi là cánh tay đòn của ngẫu lực (Hình 14.7). 


Khi đó, moment của ngẫu lực đối với trục quay đi qua 
điểm O (tâm vô lăng) được xác định: 


M =F,-d.+F,-d, =F-d (142) 


Lưu ý: Dưới tác dụng của ngẫu lực, chuyển động quay của vật 
bị thay đổi. Vật sẽ quay: 


~- quanh một trục cố định như các vật trong Hình 14.6a và 14.6b. 


- quanh một trục qua trọng tâm đối với vật tự do như thanh 
trong Hình 14.6c. 


4. Quan sát Hình 14.6 và thực hiện 


(ác yêu (ấu sau: 

a) Xác định các cặp lực của tay 
tác dụng khi vặn vòi nước (Hình 
14.6a), cám vô lăng khi lái ô tô 
(Hình 14.6b). 


b) Nhận xét tính chất của các cặp 


lực này và chuyển động của các 
vật đang xét. 


5, Có thể xác định được lực tổng hợp 


\ 


của ngẫu lực không? Tại sao? 


À. Hình 14.7 


-® 


À. Hình 14.8. a) Văn khoá cửa; b) Tháo bánh xe; c) Văn nút ga 


Q ouvy TÁc MOMENT 
3 (tuy tắc moment 
Thanh chắn 


Â. Hình 14.9. Thanh chắn đường tàu 


Để hỗ trợ cho tàu hoả di chuyển an toàn qua các nơi giao 
nhau với đường bộ, người ta thường sử dụng thanh chắn như 
Hình 14.9. Xét trục quay đi qua khớp nối giữa thanh chắn 
với trụ đỡ và vuông góc với mặt phẳng thằng đứng (P) (chứa 
thanh chắn và trụ đỡ). Ở trạng thái cân bằng, chuyển động 
xoay của thanh chắn trong mặt phẳng (P) cần phải được loại 
bỏ. Khi đó, điều kiện phải có chính là quy tắc moment lực. 


Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái 
cân bằng, tổng độ lớn các moment lực có xu hướng 
làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng 
tổng độ lớn các moment lực có xu hướng làm vật 
quay theo chiều ngược lại. 


M,+M,+...=M,+M; +... (14.3) 


®»-. 


6. Quan sát Hình 14.9 và thực hiện 
(ác yêu cầu sau: 
a) Xác định các lực tác dụng lên 
thanh chắn. 
Xét trục quay là khớp nối giữa 
ình chấn với trụ đỡ và vuông 
iới mặt phẳng thẳng đứng 
ứa thanh chắn và trụ đỡ), 
\hững lực nào có tác dụng làm 
anh chắn xoay cùng chiếu kim 
q hồ và ngược chiếu kim đồng 
rong mặt phẳng (P)? 


À. Hình 14.10. Cân thăng bằng 


7. Quan sát hình 14.10, chỉ rõ lực 
nào có tác dụng làm cân quay 
cùng chiếu kim đồng hồ và ngược 
chiếu kim đồng hồ. 


3 Vận dụng quy tắc moment 


Ví dụ 1: Một xe đẩy chuyển vật liệu có cấu tạo như Hình 14.11. 
Tổng khối lượng vật liệu và xe là 100 kg. Áp dụng quy tắc 
moment, tính lực nâng đặt vào tay cẩm để giữ xe thăng 
bằng. Lấy ø = 9,8 m/s°. 

Bài giải 
Xét trục quay đi qua trục bánh xe. Lực nâng của tay có tác 
dụng làm xe quay cùng chiểu kim đồng hồ trong khi trọng 
lực của vật liệu có tác dụng làm xe quay ngược chiều kim 
đồng hồ. 
Áp dụng quy tắc moment lực, ta có: F¬đ, = P-đ, 


Ví dụ 2: Một cột truyền tải điện có các dây cáp dẫn điện nằm 
ngang ở đầu cột và được giữ cân bằng thẳng đứng nhờ dây 
cáp thép gắn chặt xuống đất như Hình 14.12. Biết dây cáp 
thép tạo góc 30° so với cột điện, các dây cáp dẫn điện tác 
dụng lực kéo F = 500 N vào đầu cột theo phương vuông 
góc với cột. Xác định lực căng của dây cáp thép để cột điện 
thăng bằng. 

Bài giải 
Xét trục quay đi qua điểm tựa của cột điện lên mặt đất, lực 
căng của dây cáp dẫn điện có tác dụng làm cột điện quay ngược 
chiểu kim đồng hồ; lực căng của dây cáp thép có tác dụng 
chống lại sự quay này. 
Áp dụng quy tắc moment lực, ta có: 

Eh = T-h-simm30° (h là chiều cao của cột điện) 

Suy ra: T= 2F= 1 000N 
“3 Điều kiện cân bằng của vật 


Ta thấy, các vật được xét trong các ví dụ minh hoa trong bài 
đều không thể xem như là chất điểm bởi có hình dạng và 
kích thước xác định. Khi khoảng cách giữa hai điểm bất kì 
trên vật không đổi, vật được gọi là vật rắn. 

Khối lượng và vị trí trọng tâm là hai đại lượng đặc trưng cho 
vật rắn. Chuyển động của trọng tâm đại diện cho chuyển 
động tịnh tiến của vật rắn. 


Â. Hình 14.11. Xe đầy vật liệu 


Á. Hình 14.12. Dây thép giữ 
cột điện 


§. Nêu điếu kiện để thanh chắn 
đường tàu trong Hình 14.9: 

a) Không có chuyển động tịnh tiến. 
Biết chuyển động tịnh tiến của vật 
rắn là đhuyển động trong đó đường 
thẳng nối hai điểm bất kì của vật 
luôn song song với chính nó. 


b) Không có chuyển động quay. 


-® 


Ki 
@ 


Khi vật rắn ở trạng thái cân bằng, lực tác dụng vào 
vật phải có hai điều kiện sau: 


Xét hai vật có khối lượng 


- Lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng không. lần lượt là m, = 5 kg, 
- Tổng moment lực tác dụng lên vật đối với một điểm m, = 2 kg ve đặt trên 
bất kì bằng không. một thanh thẳng nằm 
` SẺ. la ngang có khối lượng 
F,.+F,+...+F, =0 không đáng kể. Hệ nằm 
M.+M,+...+M=0 cân bằng trên một cạnh 
T điều kiê vi nẽn v Si cá nêm có mặt cắt được 
tong điểu kiện về moment lực, ta cần quy ước các mô tả như Hình 14113. 
moment lực có xu hướng làm vật quay theo một Hãy xác định đ, và độ 
chiểu có giá trị dương. Từ đó, các moment lực có lớn lực do cạnh nêm tác 
xu hướng làm vật quay theo chiều ngược với chiều dụng lên điểm tựa O. 
dương quy ước sẽ có giá trị âm. Biết Z, = 20 cm. 


Â. Hình 14.13. Hệ vật cân bằng trên nêm 


bằng h 


, 
1 toan trong tn 


Hình 14. 14. 
Diễn viên xiếc giữ thăng bằng trên dây Ì> 


1. Người ta tác dụng lực F có độ lớn 80 N lên tay quay để xoay chiếc 
cối xay như Hình 14P.1. Cho rằng F có phương tiếp tuyến với bề mặt 
cối xay, khoảng cách từ tay quay đến tâm quay là Z = 40 cm. Xác định 


moment của lực F đối với trục quay qua tâm cối xay. 


@®s-- 


Á Hình 14P. 1. 
Tác dụng lực để xoay cối xay 


2. Để nhổ một cây đinh ghim vào bàn tạo thành một góc 30° so với 
phương thẳng đứng, ta tác dụng lực F = 150 N theo phương vuông 
góc với cán búa như Hình 14P.2. Búa có thể quay quanh trục quay 
vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại điểm O, khoảng cách từ điểm 
đặt tay đến trục quay là 30 cm và khoảng cách từ đầu đinh đến trục 
quay là 5 cm. Xác định lực do búa tác dụng lên định. 


Hình 14P.2. 
Nhổ đính bằng búa Ì> 


“ˆ . * 
Fả ... 
Ễ 
, 


TỔNG KẾT CHƯƠNG 


Ñ) NGẪU LỰC 


cà TỔNG HỢP LỰC - PHÂN TÍCH LỰC 


- Tổng hợp lực: Sử dụng quy tắc 
hình bình hành hoặc tam giác lực 
(có trường hợp tổng quát là quy tắc 
đa giác lực). 
~ Tổng hợp hai lực song song, cùng 
chiều: Lực tổng hợp của hai lực 
song song, cùng chiều là một lực: 

+ Song song, cùng chiểu với các 
lực thành phần. 

+ Có độ lớn bằng tổng độ lớn 
của các lực: F' =F, +#F,. 

+ Có giá nằm trong mặt phẳng 
của hai lực thành phẩn, chia 
khoảng cách giữa hai giá của hai 


lực song song thành những đoạn tỉ 
lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy: 
¬— 
1, á 


~ Phân tích lực thành các lực thành 
phần vuông góc: sử dụng quy tắc 
hình bình hành khi đã biết được 
một trong hai phương vuông góc. 


(Q uowtur tực 


Moment lực đối với một trục quay 

là đại lượng đặc trưng cho tác dụng 

làm quay của lực và được đo bằng 

tích của lực với cánh tay đòn của nó. 
M=Fd 


Đơn vị của moment lực là N-m. 


~ Ngấu lực là hệ hai lực song song, 
ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và 
cùng tác dụng vào một vật. Dưới tác 
dụng của ngẫu lực, vật chỉ có chuyển 
động quay. 

- Moment của ngẫu lực được tính 
theo công thức: 

M=Fd 
với đ là cánh tay đòn của ngẫu lực. 


QQ QUY TẮC MOMENT LỰC 


Muốn cho một vật có trục quay cố 
định ở trạng thái cân bằng, tổng độ 
lớn các moment lực có xu hướng 
làm vật quay theo chiểu kim đồng hồ 
phải bằng tổng độ lớn các moment 
lực có xu hướng làm vật quay theo 
chiểu ngược lại. 
M,+M,+...=M,+M, +... 


cà ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT 


Lực tổng hợp tác dụng lên vật 
bằng không và tổng moment lực 
tác dụng lên vật đối với một điểm 
bất kì bằng không. 
FE+F,+...+F, =0 
Mr.rj7 TT TM-U 


mem 
............ lương 6: NĂNG LƯƠNG 


sesesoe°e°Ẵ©ÂẴ©ÂSẴ©ÂeẰẴ©ÂẰ6©ẢS©Âee©Ẩee©eS6©ee©6©96960Ắ166666©666666666966696696Ằ6626°66 


NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG 


= Định luật bảo toàn năng lượng. 
- Công. 


@) Năng lượng tồn tại ở khắp mọi nơi xung quanh ta. Việc đưa ra một định nghĩa hoàn 
thiện về năng lượng đã và đang là một thử thách cho các nhà khoa học. Trong cơ 
học, năng lượng được hiểu như thế nào trong một số trường hợp cụ thể? Khi được 
truyền từ vật này sang vật khác bằng cách tác dụng lực thì phần năng lượng này 
được đo như thế nào? 


(QÀ NĂNG LƯỢNG 


ÀÂ. Hình 15.1. Năng lượng trong đời sống hằng ngày: 
a) xe chuyển động trên đường; b) thuyền chuyển động trên mặt nước; c) bánh được nướng trong lò; d) đèn chiếu sáng; 
e) cây nảy mắm và lớn lên; f) con người hoạt động tư duy 


®s-. 


__3 Khái niệm năng lượng 
Tất cả mọi quá trình như: xe chuyển động trên đường, 
thuyền chuyển động trên nước, bánh được nướng trong lò, 
đèn chiếu sáng, sự phát triển của động vật và thực vật, sự tư 
duy của con người đều cần đến năng lượng. 
Qua các ví dụ trong Hình 15.1, ta thấy năng lượng có ý 
nghĩa rất rộng. 
“3 Tính chất của năng lượng 
Năng lượng của một hệ bất kì luôn có một số tính chất sau: 
- Năng lượng là một đại lượng vô hướng. 
- Năng lượng có thể tổn tại ở những dạng khác nhau. 
- Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác, hoặc 
chuyển hoá qua lại giữa các dạng khác nhau và giữa các hệ, 
các thành phần của hệ. 
- Trong hệ SI, năng lượng có đơn vị là joule (J). 
= Một đơn vị thông dụng khác của năng lượng là calo. Một 
calo là lượng năng lượng cần thiết để làm tăng nhiệt độ 1 g 
nước lên thêm I1 °C. 

1 cal = 4,184 J 
(QỀ ĐINH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG 
“3 Quá trình truyền và chuyển hoá năng lượng 


d) 


Ậ. Hình 15.3. Một số quá trình truyền và chuyển hoá năng lượng 
trong thực tiễn: a) đốt vật bằng kính lúp; b) đun nước bằng bếp gas; 
c) cọ xát để tạo lửa; d) sạc điện thoại không dây 
Các ví dụ minh hoạ trong Hình 15.3 cho thấy năng lượng 
có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác, truyền từ vật 
này sang vật khác dưới nhiều hình thức khác nhau: truyền 
năng lượng ánh sáng, truyền nhiệt, truyền năng lượng 

thông qua tác dụng lực, truyền năng lượng điện từ. 


@® 


1. Quan sát Hình 15.1, hãy cho biết 
tên những dạng năng lượng liên 
quan mà em đã được học ở môn 
Khoa học tự nhiên. 


2. Một thỏi socola (Hình 15.2) có 
khối lượng 60 g chứa 280 cai 
năng lượng. Hãy tính lượng năng 
lượng của thỏi socola này theo 
đơn vị joule. 


À. Hình 15.2. Thỏi socola 


3. Quan sát Hình 15.3, hãy cho biết 
cách thức truyền năng lượng và 
phân tích sự chuyển hoá năng 
lượng trong từng trường hợp. 


À. Hình 15.4. 
Năng lượng của xe được truyền 


từ người đẩy xe © 98 
" 


Năng lượng thay đổi dạng, truyền từ vật này sang vật khác. 
Từ những nghiên cứu định tính và định lượng, các nhà khoa 
học đã rút ra được định luật bảo toàn năng lượng. 


()pcorrevpyrorrnrngionoiorie 
tự nhiên mất đi mà chỉ truyền từ vật này sang vật 
khác hoặc chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. 
Như vậy, năng lượng luôn được bảo toàn. 


Hãy chỉ ra quá trình truyền và chuyển hoá năng lượng trong một số trường hợp 
như Hình 15.4 và 15.5. 


€ 
À. Hình 15.5. a) Trò chơi xích đu; b) Nhấc bình nước lên vai; c) Dùng giấy nhám chà phẳng bề mặt 


_—3 Minh hoạ sự chuyển hoá năng lượng và định luật bảo toàn năng lượng 


a) 


Â. Hình 15.6. Một số mô hình minh hoạ cho sự chuyển hoá và bảo toàn năng lượng: 
a) mô hình thuỷ điện; b) mô hình tháp quang năng 


Xét hai mô hình như trong Hình 15.6: 


~ Mô hình 1 (Hình 15.6a): Nước được đưa lên bình chứa, 
sau đó chảy từ trên cao xuống làm quay tuabin của máy 
phát điện và làm sáng bóng đèn. 


@®»-. 


- Mô hình 2 (Hình 15.6b): Ánh sáng được chiếu từ nguồn 
sáng (đèn, Mặt Trời) đến chân tháp để làm nóng dòng khí 
đi vào chân tháp. Dòng khí nóng chuyển động lên trên 
làm cho cánh quạt đặt ở đỉnh tháp quay. Trên thực tế, sự 
chuyển động của các dòng khí này làm xoay các tuabin đặt 
ở chân tháp, từ đó tạo ra điện. 

Từ các ví dụ trên, ta thấy năng lượng có thể chuyển hoá 
qua lại giữa các thành phần của một hệ, dưới những dạng 
năng lượng khác nhau, nhưng tổng năng lượng của vũ trụ 
luôn không đổi. 


TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN 


su ĐIỆN ...- 


À. Hình 15.7. Biểu ngữ kêu gọi tiết kiệm điện 


Ề côNG của MỘT LỰC KHÔNG ĐỒi 


“3 Biểu thức tính công và đơn vị của công 
: z = 


BE 
@® 


4. Từ những vật liệu đơn giản như 
các thanh gỗ thẳng, hòn bi, máng 
cong, dây không dãn,. .. Hãy tạo 
ra các mô hình thí nghiệm minh 
hoạ sự chuyển hoá và bảo toàn 


năng lượng. 


5. Lời kêu gọi tiết kiệm điện (Hình 15.7) 
có thể hiểu là để bảo toàn năng 
lượng được hay không? 


À. Hình 15.8. Lực tác dụng vào vật chuyển động: 
a) vận động viên kéo vật nặng; b) dùng dây để kéo chú chó; c) nhân viên khuân các thùng hàng đang đi đều 


Ở môn Khoa học tự nhiên 9, các em đã được học cách tính 
công trong trường hợp lực tác dụng lên vật có hướng cùng 
với hướng dịch chuyển của vật. Trong trường hợp tổng 
quát, khi vectơ lực hợp với vectơ độ dịch chuyển 1 góc Ø 
(Hình 15.9) thì ta có: 


Về mặt toán học, công của một lực được đo bằng 
tích của ba đại lượng: độ lớn lực tác dụng #; độ dịch 
chuyển đ và cosin góc hợp bởi vectơ lực tác dụng và 
vectơ độ dịch chuyển theo biểu thức: 


A = F-d-cosØ |(15.1) 


6. Quan sát Hình 15.8, thảo luận để 
phân tích mối quan hệ về hướng 
của lực tác dụng vào vật và độ 
dịch chuyển của vật. Từ đó, đưa 
ra dự đoán về sự thay đổi năng 
lượng của vật trong quá trình tác 
dụng lực. 


-e-® 


Â. Hình 15.9. 
Lưu ý: Khi vật chuyển động thẳng theo một chiểu thì độ 
dịch chuyển đ chính bằng quãng đường đi được s và công 
được tính theo công thức: 4= #-s-cosØ. 
Như ta đã biết, công cơ học chính là số đo của phần năng 


lượng cơ học được chuyển hoá. Vì vậy, đơn vị của công 
chính là đơn vị của năng lượng. 

1]=1NiIm 
Trong cơ học, 1 J là số đo công thực hiện khi lực có giá trị 
là 1N đặt lên vật và làm vật dịch chuyển được 1 m theo 
phương của lực tác dụng. 
=3 (ác đặc điểm của công 
~ Công là một đại lượng vô hướng. 
- 0°<Ø<90° (Hình 15.8a): công của lực có giá trị dương và 
được gọi là công phát động. 
- 90° < Ø< 180° (Hình 15.8b): công của lực có giá trị âm và 
được gọi là công cản. 
- 9=90° (Hình 15.8c): khi lực tác dụng vuông góc với độ 
dịch chuyển thì công bằng 0. 
--3 Vận dụng biểu thức tính công 
Ví dụ: Trong nội dung cử tạ đẩy, vận động viên phải thực 
hiện ba giai đoạn: nâng tạ lên một độ cao nhất định, giữ tạ 
tại độ cao đó trong một khoảng thời gian quy định, hạ tạ 
xuống mặt đất (Hình 15.10). Vào năm 2020, một vận động 
viên trẻ người Việt Nam đã tạo tiếng vang khi thực hiện 
thành công phần thi cử đẩy với khối lượng tạ là 136 kg. Hãy 
tính công do lực đẩy tạ của vận động viên này sinh ra ứng 
với giai đoạn nâng tạ và giữ tạ. Biết độ cao mà vận động viên 
này phải nâng tạ lên là khoảng 1,7 m. 

Bài giải 

Chọn trục toạ độ thẳng đứng có chiều dương hướng lên. 
Để nâng và hạ tạ, lực do vận động viên tác dụng vào tạ phải 
có độ lớn ít nhất bằng với trọng lượng của tạ: 


F=m.-g =136-9,8=1 332,8N 
@.. 


"4. _ẳ- 


Â. 


ÀÂ. Hình 15.10. Quá trình nâng tạ 
của vận động viên cử tạ 


7. Trong giai đoạn giữ tạ trên cao, 
lực của vận động viên không sinh 
công. Tuy nhiên, vận động viên 
vẫn bị mỗi cơ, nghĩa là đang bị 
mất năng lượng. Lượng năng 
lượng nào được sử dụng trong 
trường hợp này? 


- Giai đoạn nâng tạ lên: Lực tác dụng của tay người đặt vào 
tạ và độ dịch chuyển của tạ cùng hướng và có giá trị dương, 
do đó: 


A = E-d-cos(° = 1 332.8-1,7-1 =2 265,76 1 
- Giai đoạn giữ tạ: Tạ không có độ dịch chuyển, do đó: 
A=01 


a) Phân tích các lực tác dụng lên hệ 
người và ván khi trượt từ trên đổi cát 
(Hình 15.11). 

b) Phân tích đặc điểm của công do những 
lực này sinh ra trong quá trình trượt. 


Â. Hình 15.11. Trượt cát 


1. Em hãy kể tên các dạng năng lượng trong hoạt động hằng 
ngày được thể hiện như Hình 15P-1. 

2. Hãy chỉ ra sự chuyển hoá năng lượng trong các quá 
trình được cho trong Hình 15P2. 


_.# ñ- 


Hoá học Chuyến động Hoá học Chuyển động 
ma : 
8  =:.... 
Â. Hình 15P.1. Một số hoạt động 
Bức xạ Hoá học Điện Nhiệt ngoài trời 


À. Hình 15P.2. Sự chuyển hoá của một số dạng năng lượng 


3. Một người sơn tường đứng trên một cái thang (Hình 15P.3). 
Bất ngờ người thợ làm con lăn rơi thằng đứng xuống sàn. 
Biết khoảng cách từ nơi con lăn bắt đầu rơi đến sàn là 2 m 
và con lăn có khối lượng 200 g. Tìm công của trọng lực tác 
dụng lên con lăn trong suốt quá trình rơi. 


À. Hình 15P.3. Sơn tường 


--® 


ú6 CÔNG SUẤT — HIỆU SUẤT 


Công suất và hiệu suất. 


q) 
À. Hình 16.1. a) Đầu máy hơi nước vào đầu thế kỉ XX; b) Đầu máy tàu cao tốc hiện nay 


@) Hai thế hệ đầu máy trong Hình 16.1 có sự khác biệt rất nhiều về tốc độ sinh 
công, đại lượng nào đặc trưng cho khả năng này? 


— 
công suẤT 
“3 Khái niệm công suất 


và 
Ả. 


J trường hợp nào thì tốc độ 
sinh công của lực là lớn hơn. 


a b 
Ä Hình 16.2. Hai cách vặn đinh Xu 
a) dùng tuanovit; b) dùng máy khoan 
Trong sản xuất và đời sống, ngoài khả năng sinh công thì tốc 
độ sinh công của các máy cũng là một đại lượng được quan 
tâm. Đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của lực là 
công suất. 


Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh 


công của lực, được xác định bằng công sinh ra trong 
một đơn vị thời gian. 


LÍ 


@®s-. 


Trong hệ SI, đơn vị của công suất là watt (kí hiệu W). 1 watt 
là công suất của một thiết bị hoặc lực thực hiện công bằng 1 J 
trong thời gian 1 s. 

Các bội số thường được sử dụng là kW, MW với 1 kW = 10* W 
và 1 MW = 10° W. 

Một đơn vị thông dụng khác của công suất được sử dụng 
trong kĩ thuật là mã lực, kí hiệu là HP. 


1 HP = 746 W hay 1 kW ~ HP 


=3 Mối liên hệ giữa công suất với lực tác dụng lên vật và vận tốc của vật 


Máy bay chuyển động về phía trước là nhờ động cơ đẩy 
không khí ra phía sau. Lực đẩy của động cơ càng lớn, tốc độ 
sinh công càng cao nên máy bay chuyển động càng nhanh, 
công suất của động cơ càng lớn. 

Giả sử một máy bay chuyển động với tốc độ 0, lực do động cơ 
máy bay tạo ra có độ lớn là F (lớn hơn lực cản của không khí). 
Trong thời gian í, máy bay đi được một đoạn § = Ùạ, -f với 
U„ là tốc độ trung bình của máy bay. Xét máy bay chuyển 
động thẳng và theo một chiểu, độ dịch chuyển đ chính là 
quãng đường đi được s của máy bay. 

Khi lực Ê và độ dịch chuyển cùng hướng, công cung cấp 
bởi động cơ được xác định: 


A=F-d= F-u,-t (16.2) 


Từ đó, ta suy ra mối liên hệ giữa công suất trung bình với 
lực tác dụng lên vật và vận tốc của vật được biểu diễn bởi 
biểu thức: 

-.. 

#ạ =TT= Ƒ 0u (16.3) 


@ 


Khi xét cho một khoảng thời gian rất bé, các đại 
lượng trong công thức (16.3) có ý nghĩa tức thời. 


® 


2. Quan sát Hình 16.3, hãy phân tích 
những yếu tố ảnh hưởng đến 
công suất của các học sinh này 
khi đi lên cầu thang để cùng vào 

..x 


Â. Hình 16.3. Các bạn học sinh 
đi cầu thang để vào lớp học 


-® 


“3 Vận dụng mối liên hệ giữa công suất với lực tác dụng lên vật và vận tốc của vật 


Ví dụ: Máy nâng chuyên dụng có công suất không đổi 
4" =2 kW được sử dụng để vận chuyển các thùng hàng 
nặng lên độ cao 4 m so với mặt đất. Giả sử vật được 
nâng với tốc độ không đổi. Hãy so sánh tốc độ nâng vật 
và thời gian nâng trong hai trường hợp: vật nặng 500 kg và 
vật nặng 1 000 kg. Lấy gia tốc trọng trường ø = 9,8 m/$ở. 


`«+ .^*. 
Bài giải 


Do vật được nâng với tốc độ không đổi nên lực do xe nâng 
vật có độ lớn bằng với trọng lượng của vật #= mg. 


Áp dụng công thức (16.4) ta xác định được tốc độ nâng vật: 


U=— 
F 


Thời gian để nâng vật đến độ cao ñ: 


_ 4 F-h m-g-h ÂÀ. Hình 16.4. Xe nâng vật 


Với m, = 500 kg: 0, ~ 0,41 mí, í, = 9,8 s. 
Với m. = 1 000 kg: U, ~ 0,2 míS, 7, = 19,6 s. 


Như vậy, với công suất không đổi, khi nâng vật nặng hơn thì 
xe cần dùng lực lớn hơn. Do đó, tốc độ nâng của xe sẽ nhỏ 
hơn và thời gian nâng sẽ kéo dài hơn. 


(QÌ Hiệu suất 

“3 Khái niệm hiệu suất 

Trong xe ô tô, năng lượng cung cấp cho xe (năng lượng toàn 
phần) chính là năng lượng hoá học được tạo ra từ việc đốt 
nhiên liệu được chuyển thành cơ năng (năng lượng có ích) 
làm xe chuyển động. Ngoài ra còn những năng lượng mất 
mát dưới nhiều dạng khác nhau gọi là năng lượng hao phí. 


Gọi công suất toàn phần của động cơ là ”, công suất có ích 
là Z“ 


®s.. 


me veœ@eowyơnunượauwwaa @® : 
và công suất toàn phần của động cơ, đặc trưng cho 3. Em hãy dhỉ ra những loại năng 
hiệu quả làm việc của động cơ. lượng cần qung cấp để động cơ 


: xe máy hoặc xe ô tô vận hành. 
LA đến hiệu suất của động cơ xe. 


Khi đó: A2= -—được gọi là công suất hao phí của 
động cơ. 


Hiệu suất của động cơ còn có thể được tính theo công thức: 


A ' 
H=—:100% (16.6) ÀÂ. Hình 16.5. Giản đồ Sankey minh 

A hoạ cho sự chuyển hóa năng lượng 
với 4, 4 lần lượt là công có ích và công toàn phần (năng 
lượng toàn phẩn) của động cơ. Khi đó: A4 = 4— 4' được 
gọi là công hao phí của động cơ. 
Lưu ý: Hiệu suất của động cơ luôn nhỏ hơn 1, vì không có 
một máy móc nào hoạt động mà không có sự mất mát năng 
lượng do ma sát, nhiệt và các dạng năng lượng hao phí khác 
(Hình 16.5). 
Việc ra đời của máy móc hiện đại giúp nâng cao hiệu quả 
công việc do hiệu suất được nâng lên như minh hoạ trong 


b) 
việc nâng hàng hoá (Hình 16.6). À Hình 16.6. Vận chuyển hàng hoá: 
a) sử dụng sức người; b) sử dụng động cơ 


3 Vận dụng công thức tính hiệu suất trong một số trường hợp thực tiễn 
Ví dụ 1: Một thùng hàng có khối lượng 30 kg được đẩy lên một 
con đốc cao 2 m bằng một động cơ băng chuyển (Hình 16.7). 
Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? Biết rằng trong cả quá trình 
vận chuyển, động cơ cần sử dụng năng lượng tổng là 5 000 J. Lấy 
ø=9,8 m/s?. 
Bài giải 

Công có ích khi thực hiện đẩy thùng hàng lên đến đỉnh đốc là: 

A'=m-g-h 
Hiệu suất của động cơ băng chuyển trong quá trình vận chuyển 
này được xác định từ công thức (16.6): 


Â. Hình 16.7. Vật được nâng lên cao 
30-9.8-2 bằng băng chuyền 


-100% ~ 12% 
Š 000 
-c® 


H =4 .100% = 
A 


Ví dụ 2: Trong mỗi giây, một tấm pin mặt trời (Hình 16.8) có 
thể hấp thụ 750 J năng lượng ánh sáng, nhưng nó chỉ có thể 
chuyển hoá thành 120 J năng lượng điện. Hiệu suất của tấm 
pin này là bao nhiêu? 


Hiệu suất của tấm pin là: À Hình 16.8. 
F_ 120 Tấm pin năng lượng mặt trời 
H =——-100% =——-100% ~ 16% 
A 750 
Công suất của con người 


Năng lượng cung cấp cho hoạt động của 
chúng ta đến từ thức ăn, có giá trị tiêu chuẩn từ 
2 000 - 3 000 kcal mỗi ngày, tương đương là 10 MJ, 
năng lượng hằng ngày giúp chúng ta giữ ấm, 
di chuyển, lao động. Ta có thể xác định được 
công suất trung bình của mọi hoạt động cho cơ 
thể chúng ta là 10 MU trên 1 ngày chia ra ta có 
116 W. Như vậy, công suất tiêu thụ trung bình 
của con người là khoảng 100 W, tương đương 
bóng đèn 100 W. Do đó, sự hiện diện của 20 
người trong một căn phòng sẽ tương đương với 
một máy sưởi có công suất 2 kW. Công suất đang 
xét là công suất trung bình của con người, nếu ta 
hoạt động mạnh, công suất sẽ lớn hơn. À. Hình 16.9. Quạt điện 


1. Một người chạy bộ lên một đoạn dốc, người đó có khối lượng 60 kg, đi hết 4 s, độ cao của đoạn 
dốc này là 4,5 m. Xác định công suất của người chạy bộ (tính theo đơn vị watt và mã lực). 


2. Một máy bơm nước đưa nước từ mặt đất lên độ cao 10 m, nước được bơm với lưu lượng là 
30 kg/phút với tốc độ không đổi. Tính công suất máy bơm thực hiện để làm công việc đó 
theo đơn vị mã lực. Xem máy hoạt động với hiệu suất gần đúng bằng 100%. 

3. Một xe bán tải có khối lượng 1,5 tấn, hiệu suất của xe là 18%. Tìm số lít xăng cần dùng để tăng 

tốc xe từ trạng thái nghỉ đến tốc độ 15 m/s. Biết năng lượng chứa trong 3,8 lít xăng là 1,3 - 10} ]. 


@® s-. 


ĐỘNG NĂNG VÀ THÊ NĂNG. 
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG 


Động năng và thế năng. 


Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng. 


(@)Nhà máy thuỷ điện sản xuất điện 
năng từ dòng nước chảy từ trên cao 
xuống (Hình 17.1). Trong quá trình 
đó, có những dạng năng lượng cơ 
học nào xuất hiện? Chúng có thể 
chuyển hoá qua lại với nhau không? 
Trong những điều kiện nào thì tổng 
của các dạng năng lượng cơ học đó 
được bảo toàn? 


Q bộnG NĂNG 


Â Hình 17.1. Sơ đồ nhà máy thuỷ điện 


€ 
À. Hình 17.2. a) Hai người chạy trên bờ biển; b) Sóng biển; c) Loài báo châu Phi săn mồi; đ) Điện gió 


=3 Mối liên hệ giữa động năng và công @® 


Trong bài trước, các em đã biết khi một vật chịu lực tác dụng, 
vật có thể dịch chuyển với vận tốc tăng lên hoặc giảm xuống 
tuỳ theo hướng của vectơ lực và vectơ độ dịch chuyển. 


1. Quan sát Hình 17.2, hãy tìm các 
điểm chung về dạng năng lượng 
trong các trường hợp trên. Năng 

_ lượng này phụ thuộc vào những 

dụng của một lực EF=-aä không đổi, vật dịch chuyển yếu tố nào? 

cùng hướng với vectơ lực. Sau một khoảng thời gian, tốc 2. Dựa vào phương trình chuyển 

độ của vật là . Công của lực thực hiện trên quãng đường động thẳng biến đối đều, rút ra 


này là: biểu thức (17.1). 


Xét một vật bát đầu chuyển động với gia tốc ä dưới tác 


A=Fss=cm-uẺ (17.1) 


..e® 


Như vậy, sau khi lực tác dụng vào vật thực hiện một công thì 

vật chuyển từ trạng thái đứng yên sang chuyển động. Nghĩa 

là tác nhân sinh ra lực đã chuyển một phần năng lượng vào 

vật và làm cho vật tăng năng lượng. Ta gọi phần năng lượng 

thêm vào này là động năng. @} 

@ Trong trường hợp vật đang 
Động năng của một vật là năng lượng vật có được xiw(e2lhöEb-feinhdSBỎ 
do chuyển động, có giá trị được tính theo công thức: Dự ụng 


ï của lực Ê = m -8,sau một 
h-1e-vluno . 
` tốc độ u. Lập luận tương 


tự, ta có: 
Với ?m là khối lượng của vật và 0 là tốc độ của vật tại thời điểm l RE 
khảo sát. W,~W„ =2m-`~m-tụ = A 
Trong hệ SI, đơn vị của động năng là joule (J). Định lí động năng: Độ 
biến thiên động năng của 
=3 Đặc điểm của động năng một vật bằng công của 
N : ca. : : ` lực tác dụng lên vật trong 
Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật và một khoảng thời gian. 


tốc độ chuyển động của vật. 
- Động năng là một đại lượng vô hướng, không âm. 
~ Động năng có giá trị phụ thuộc vào hệ quy chiếu. 


Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn chuyển động thẳng với 
tốc độ không đổi là 80 km/h, sau đó giảm tốc độ đến 
50 km/h, cuối cùng thì dừng lại hẳn. 

Tìm động năng của ô tô tại các thời điểm ứng với các 
giá trị tốc độ đã cho. b) Chọn hệ quy chiếu gắn với 
- Phần động năng mất đi của ô tô đã chuyển hoá hàng cây bên đường. 

thành các dạng năng lượng nào? 


Á. Hình 17.3. Phá cổng thành bằng 
“trục phá thành” 


7) THẾ NĂNG 


“3 Thế năng trong trường trọng lực đều 


Xét một vật được thả từ vị trí có độ cao ử theo phương thẳng 
đứng bằng hai cách: thả rơi tự do và thả trượt không ma sát 
trên một mặt phẳng nghiêng (Hình 17.4). Ta có trọng lực 
tác dụng lên vật là P =m-g thẳng đứng hướng xuống (§ là 
gia tốc trọng trường). À. Hình 17.4. 
Thả vật theo hai cách 


- Khi vật rơi tự do, công của trọng lực được xác định: 
A,= P-h-cos0 = m-g-h (17.3) 

- Khi vật trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng, 
công của trọng lực được xác định: 

x= P.h-cosØ = m-g-h = 4, (17.4) 
Ta nhận thấy: Trong cả hai trường hợp, hình chiếu vị trí 
điểm đầu và điểm cuối của vật lên phương thẳng đứng 
trùng nhau. Như vậy, công của trọng lực không phụ thuộc 
vào đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối, 
lực có tính chất như vậy được gọi là lực bảo toàn (lực thế). 
Giá trị công của trọng lực cũng chính là phần năng lượng của 
vật bị chuyển hoá khi đi chuyển theo phương thẳng đứng. 


@) Một vật có khối lượng m ở độ cao h so với một vị 
trí làm gốc dự trữ một dạng năng lượng được gọi 


là thế năng trọng trường. 
_ 
Trong hệ SI, đơn vị của thế năng trọng trường là joule (J). À Hình 17.5. 
Lưu ý: Đầy quyển sách dịch chuyển trên 
.. bàn từ A đến D theo hai cách 


- Để xác định thế năng, ta cần phải chọn gốc thế năng là 

vị trí mà tại đó thế năng bằng 0. 

- Khi chọn gốc toạ độ trùng gốc thế năng và chiểu dương 
của trục Oz hướng lên thì vị trí phía trên gốc thế năng có giá 
trị h > 0, vị trí phía dưới gốc thế năng có giá trị h < 0. 

- Độ biến thiên thế năng giữa hai vị trí không phụ thuộc 
vào việc chọn gốc thế năng. 


“3 Vận dụng công thức thế năng trọng trường 


Ví dụ: Xét một vận động viên nhảy cầu có khối lượng 60 kg 
bắt đầu giậm nhảy từ cầu có độ cao 2 m so với mặt nước 
(Hình 17.6). Độ cao cực đại mà người này có thể đạt được là 
1 m tính từ cầu nhảy. Lấy gia tốc trọng trường ø = 9,8 m/S. 
Chọn chiều dương hướng lên và gốc thế năng lần lượt tại các 
vị trí Á,, Á, và A... 

a) Xác định thế năng trọng trường của vận động viên tại các 
vị trí A„ A, và A.. 


b) Xác định độ biến thiên thế năng từ khi vận động viên này À Hình 17.6. 
giậm nhảy đến khi chạm mặt nước. Vận động viên nhảy cầu 
Bài giải 


Gọi thế năng tại A,, A, và A, lần lượt là H,¿, H,, và H;. 
Chọn chiều dương thẳng đứng hướng lên. Thế năng tại các 
điểm đang xét và độ biến thiên thế năng giữa hai điểm A, và 
A, được cho ở bảng dưới đây. 


=-—-r] Gốc thế năng tạiÁ. — Gốcthế năng tại4, Gốc thế năng tại 4, 


Wặy =m-g-hụ Hy =m-g -hà 


Thế năng tại A, H,y,=m-g- hạ =0 ] =60-9,8-(—1) =60-9,8-2 
=-58®8&J =1176 ] 

W,, =m-gh W,=m-g-h 

Thế năng tại A. =60-9.8-I W=m-g-hị =01 =60-9,8-3 
=58§1 =1764 ] 
W„=m-g-h, W=m-g-l 

Thế năng tại A. =60-9,8-(—2) =60-9,8-(—3) W =m-g-h„ =0] 
=-l176 =-l 764 ] 


AW,=W,-Wạ  AW=W,-Wy  AW =W,-Wạ 


Độ biến thiên thế năng =-1176 ] =7=1121 =-1176 ] 


Thả một viên bi sắt xuống một hố cát được làm phẳng, viên bi sẽ tạo nên trên 
hố cát một vết lõm rõ nét. Thảo luận để đưa ra dự đoán về bán kính tương ứng 
của vết lõm trên hố cát khi thả viên bi sắt ở những độ cao khác nhau. Giải thích 


dự đoán của em và tiến hành thí nghiệm. 


Ề cơ NĂNG 


“3 Quá trình chuyển hoá giữa động năng và thế năng 


“ho QÀ —". `. 


a) b) 
À. Hình 17.7. a) Đường trượt nước; b) Ném quả bóng rổ lên cao 


Chọn gốc thế năng trọng trường tại chân đường trượt nước 
(Hình 17.7a) và tại mặt đất (Hình 17.7b). Xét hai trường 
hợp trong Hình 17.7: 

- Đường trượt nước: Người chơi phải đi cầu thang lên đến 
đỉnh của đường trượt nước ở một độ cao nhất định, sau đó 
dùng ván để trượt từ trên cao xuống. Khi này, động năng 
của người chơi tăng trong khi thế năng của họ giảm. 

- Môn bóng rổ: Trong môn thể thao này, để ghi điểm, vận 
động viên phải ném được quả bóng lên cao và rơi vào rổ. 
Khi bóng bay lên, động năng của bóng giảm trong khi thế 
năng của bóng tăng. Khi bóng rơi xuống, động năng của 
bóng tăng trong khi thế năng của bóng giảm. 


@ Trong quá trình chuyển động, động năng và thế năng 
của vật có thể chuyển hoá qua lại với nhau. 


Thảo luận và chỉ ra các dạng năng lượng của hai vận 
động viên xiếc khi thực hiện trò chơi nhảy cầu (Hình 17.8) 
vào lúc: 


a) Người A chuẩn bị nhảy, người B đứng trên đòn bẩy. 
b) Người A chạm vào đòn bẩy. 
c) Người B ở vị trí cao nhất. 


@ 


6. Quan sát Hình 17.7, nhận xét về 
sự chuyển hoá qua lại giữa động 
năng và thế năng của người khi 
trượt xuống đường trượt nước 
(Hình 17.7a) và quả bóng rổ khi 
được ném lên cao (Hình 17.7b). 


—_ £ 


Â. Hình 17.8. Trò chơi nhảy cầu 
trong biểu diễn xiếc 


7® 


3 Định luật bảo toàn cơ năng 
Ta có khái niệm cơ năng: 


CO OEOEEEIHWEEHUINWEHE-RE 
| =W, +W,)076 


Trong hệ SI, đơn vị của cơ năng là joule (J). 

Xét quả bóng được thả rơi không vận tốc đầu từ một độ cao 

như Hình 17.9. Nếu xem lực cản của không khí lên quả 

bóng là không đáng kể thì trọng lực (lực bảo toàn) là lực Thế năng 

duy nhất tác dụng lên quả bóng trong quá trình rơi. œ : 

À % 

Từ biểu thức (17.2), ta có công của trọng lực tác dụng lên ~<Ãể” 

vật bằng động năng của quả bóng ngay trước khi chạm đất: 
A=HW,=m-g-h 

Độ biến thiên động năng của quả bóng từ khi bắt đầu được 

thả đến ngay trước khi chạm đất: 

AM, =H, -MW„ =m- g-h—=0=m-g-h (17.7) 
Chọn gốc thế năng trọng trường tại mặt đất, độ biến thiên thế  „ ,...1zø. Một học sinh thả nh 
năng của quả bóng từ khi bắt đầu được thả đến ngay trước bóng từ một độ cao Ít 
khi chạm đất: 

AM =HW -H;=0—m-g-h = —m -g -h (17.8) 
Kết hợp hai biểu thức (17.7) và (17.8), ta có: 

AM, =-AH/ AM, +AH, =AW =0 (179) 


Động năng 


Như vậy, ta có: W = H, ân tích lực tác dụng lên quả 


@ bóng và sự chuyển hoá giữa động 
Khi một vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của lực năng và thế năng của quả bóng 
bảo toàn thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn. trong quá trình rơi (Hình 17.9). 


Hệ quả: Trong trường trọng lực, tại vị trí vật có động năng cực 
đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại. 
3 Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng 


Ví dụ: Một thiết bị được thả không vận tốc đầu xuống bể mặt 
của Mặt Trăng, biết rằng gia tốc rơi tự do tại bể mặt của Mặt 
Trăng là 1,62 m/s?. Muốn thiết bị được an toàn thì tốc độ khi 
tiếp đất của thiết bị đó phải nhỏ hơn 2 m/s. Xác định độ cao 
cần thiết để thả thiết bị được an toàn. 


@®-s-. 


Bài giải 
Chọn gốc thế năng tại bề mặt của Mặt Trăng. 
Tại vị trí thả thiết bị, cơ năng của vật chính là thế năng: 
H =fạ +W,, =m-g-h 
Tại bể mặt của Mặt Trăng, cơ năng của vật chính là động năng: 
W, =Mi, + =m-tẺ 
Vì thiết bị chỉ chịu tác dụng của trọng lực do Mặt Trăng sinh 


ra (lực bảo toàn) nên cơ năng của thiết bị được bảo toàn: 
W,=W,. 


Do đó, ta có: U =4J2g:h : 
Để thiết bị được an toàn thì 0 < 2 m/s => j< 1.23 m. 
Vậy phải thả rơi thiết bị ở độ cao nhỏ hơn 1,23 m. 


Một con bọ chét có khối lượng 1 mg có thể bật nhảy thẳng đứng lên độ cao tối đa 
0,2 m từ mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy ø = 9,8 m/s?. Hãy xác định 
tốc độ của bọ chét ngay khi bật nhảy. 


À. Hình 17.10. Bồn nước 


-® 


1. Em có nhận xét gì về động năng, thế năng và cơ năng của 
cô gái đang chơi ván trượt ở các vị trí 1, 2, 3, 4, 5 (Hình 17P-1). 
Bỏ qua mọi ma sát. 


Â. Hình 17P.1. Trò chơi trượt ván 


2. Một vật được thả từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng có 
độ cao j (Hình 17P.2). Vậy động năng của vật tại chân của 
mặt phẳng nghiêng có phụ thuộc vào góc nghiêng của 


mặt phẳng nghiêng hay không? Bỏ qua mọi ma sát. 


h 
Â. Hình 17P.2. Thả vật từ đỉnh mặt phẳng nghiêng 
3. Một người đi bộ lên các bậc thang như Hình 17P.3. Các 
bậc thang có chiều cao 15 cm, tổng cộng có 25 bậc thang. 
Người đi bộ này có khối lượng là 55 kg, chuyển động lên 
với tốc độ xem như không thay đổi từ bậc thang đầu tiên 
cho đến bậc thang cuối cùng là 1,5 m/s. 
a) Tính cơ năng người này trước khi bước lên bậc thang 
đầu tiên. 


b) Tính cơ năng người này ở bậc thang trên cùng. 


c) Phần năng lượng thay đổi ở hai vị trí này đượccungcấp  A mnn17p4. Người đi lên cầu thang 
từ đâu? 


4. Trò chơi đệm nhún là một trò chơi vui vẻ dành cho các 
bạn nhỏ (Hình 17P.4). Hai bạn nhỏ có khối lượng lần lượt 
là 16 kg và 13 kg, nhảy từ trên độ cao khoảng 70 cm xuống 
đệm nhún với tốc độ ban đầu theo phương thằng đứng 
hoàn toàn giống nhau và bằng 1 m/s. 


a) Tính công trọng lực tác dụng lên hai bạn trong quá 
trình từ lúc bắt đầu nhảy đến thời điểm ngay trước khi 


- - À. Hình 17P.4. Trò chơi đệm nhún lò xo 
chạm đệm nhún. 


b) Tính tốc độ của cả hai bạn khi sắp chạm đệm nhún. 


®s-. 


TỔNG KẾT CHƯƠNG 


1) ĐỊNH LUẬT BẢ0 T0ÀN NĂNG LƯỢNG 
Năng lượng không tự nhiên sinh ra 
và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ 
truyền từ vật này sang vật khác hoặc 
chuyển hoá từ dạng này sang dạng 
khác. Như vậy, năng lượng luôn được 
bảo toàn. 


Q œuc 


Quá trình thực hiện công là quá trình 


Ồ) sộncnănc 


Động năng của một vật là năng lượng 
vật có được do chuyển động, có giá trị 
được tính theo công thức: 


W,=—m-Ẻ 
r4 


Trong hệ SĨ, đơn vị của động năng là 
joule (J). 


truyền năng lượng. Công cơ học là w THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG 


số đo phần năng lượng cơ học được 
chuyển hoá và có biểu thức: 


A = F-d-cos8 
Trong hệ SI, đơn vị của công là 
joule (J). 


s) CÔNG SUẤT 


Công suất là đại lượng đặc trưng cho 
tốc độ sinh công của lực, được xác 
định bằng công sinh ra trong một đơn 
vị thời gian. 
Luy— = 
t 

Trong hệ SI, đơn vị của công suất là 
watt (W). 


Q HIỆU SUẤT 


Hiệu suất của động cơ là tỉ số giữa 
công suất có ích và công suất toàn 
phần của động cơ, đặc trưng cho 
hiệu quả làm việc của động cơ. 


H='”.100%= 4 .100% 
z A 


Một vật có khối lượng m ở độ cao ñ 
so với một vị trí làm gốc dự trữ một 
dạng năng lượng được gọi là thế năng 
trọng trường. 

W.=m-g:h 


(Q œuănc 


Cơ năng bằng tổng động năng và 
thế năng. 


I =W, +, 


GÌ) ĐỊNH LUẬT BẢO T0ÀN cơ NĂNG 


Khi một vật chuyển động chỉ chịu tác 
dụng của lực bảo toàn thì cơ năng của 
vật là một đại lượng bảo toàn. 


-® 


men 
........Gfazme?; ĐỘNG UỤN : __ _ ¬ 


ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỊNH LUẬT 
BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 


- Công thức và ý nghĩa động lượng. 


Định luật bảo toàn động lượng. 


(@)Trong thực tế, có rất nhiều quá trình tương tác 
giữa các hệ vật mà ta không biết rõ lực tương 
tác, do đó không thể sử dụng trực tiếp định luật 
II Newton để khảo sát. Ví dụ: Yếu tố nào quyết 
định sự chuyển động của các mảnh vỡ sau khi 
pháo hoa nổ? Yếu tố nào làm cho viên đạn thể 
thao đường kính 9 mm có khả năng gây ra sự 
tàn phá mạnh khi bắn vào quả táo (Hình 18.1)? 


ÀÂ. Hình 18.1. 
Viên đạn bắn vào quả táo 
Q bộng Lượng 
__3 Thí nghiệm 
Â. Hình 18.2. Viên bi lăn trên mặt phẳng nghiêng nhẫn @® 


Xét thí nghiệm như Hình18.2: Lần lượt thả từng viên bi nhỏ _ Ý- lừ thí nghiệm trong Hình 18.2: 
có cùng hình dạng và kích thước nhưng có khối lượng khác Dự đoán độ dịch chuyển của 


nhau (một viên bằng sắt và một viên bằng thuỷ tinh) từ cùng khúc gỗ trong các trường hợp và 
một độ cao trên mặt phẳng nghiêng nhẫn, không vận tốc đầu. _ độ _ tràn s phụ 
Sau đó, thả một trong hai viên bi từ hai độ cao khác nhau. Tân : 0 những yếu tố n kàtgg 

: l HA ẽxr-.'rẻẽẽaẽapeằ- viên bi. Tiến hành thí nghiệm 
Trong từng trường hợp, ta đặt một khúc gỗ nhỏ tại chân mặt kiếm chứng 


phẳng nghiêng. 


@®s-. 


__* Khái niệm động lượng 


CN :KG 
của vật này lên vật khác thông qua tương tác giữa chúng 
được gọi là động lượng. 

Động lượng của một vật là đại lượng được đo bằng 
tích của khối lượng và vận tốc của vật. 
l§=m-ÿ)0s0 


Trong hệ SI, đơn vị của động lượng là kg - m /s. 


Â. Hình 18.3. Mối liên hệ giữa vectơ động lượng 


và vận tốc của một vật 
Lưu ý: 
~ Động lượng là “=x đại lượng vectơ có hướng cùng với - Cho ví dụ để gii thích tại sao 
hướng của vận tốc (Hình 18.3). lượng của một vật lại phụ 
~ Động lượng phụ thuộc vào hệ quy chiếu. \ ộc vào hệ quy chiếu. 
~ Vectơ động lượng của nhiều vật bằng tổng các vectơ 


động lượng của các vật đó. 


À. Hình 18.4. Hai cầu thủ đang tranh bóng 


Trong một trận bóng đá, cầu thủ A có khối lượng 78 kg chạy dẫn bóng với tốc 
độ 8,5 m/s. Trong khi đó, cầu thủ B có khối lượng 82 kg (ở đội đối phương) cũng 
chạy đến tranh bóng với tốc độ 9,2 m/s theo hướng ngược với hướng của cầu 
thủ A (Hình 18.4). 


a) Hãy xác định hướng và độ lớn của vectơ động lượng của từng cầu thủ. 
b) Hãy xác định vectơ tổng động lượng của hai cầu thủ. 


Q ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 
3 Khái niệm hệ kín 


CÔ mang @® 


Ngoài ra, khi tương tác của các vật bên ngoài hệ lên hệ 3. lrênthựctế có tổntại hệkín 
bị triệt tiêu hoặc không đáng kể so với tương tác giữa lí tưởng không? Giải thích. 
các thành phần của hệ, hệ vẫn có thể được xem gần 

đúng là hệ kín. 


Việc không tổn tại tương tác với môi trường ngoài là điều 
kiện của một hệ kín lí tưởng. 
Ví dụ: Hệ hai viên bị da va chạm nhau. 


_3 Thí nghiệm khảo sát định luật bảo toàn động lượng 

* Mục đích: Khảo sát động lượng của hệ vật trước và sau khi 

xảy ra tương tác, từ đó chứng minh động lượng của hệ đang 

xét không đổi. 

* Dụng cụ: 

~ Đệm không khí (1). 

- Hai tấm chắn cổng quang điện (2). 

- Miếng dính (3). 

~ Hai xe trượt (4) và một số quả nặng để thay đổi khối lượng 

của xe. 

~ Hai cổng quang điện (5) được nối với hai đồng hồ đo thời 

gian hiện số (6) (có độ chính xác đến 1 mạ). 

~ Thước đo chiều dài có độ chia nhỏ nhất là 1 mm. 

- Cân có độ chính xác đến 0,1 g để xác định khối lượng m 

của mỗi xe và Am của mỗi quả nặng. 4. Lập luận để giải thích tại sao hệ 

th Hà hai xe trượt trong thí nghiệm 
khảo sát định luật bảo toàn 
À | động lượng được xem gần đúng 
là hệ kín. 

5. Nêu những lưu ý trong khi bố trí 
dụng cụ như Hình 18.5 để hạn 
đế sai số của thí nghiệm. 

6. Nếu chỉ có 1 đống hố đo thời 
gian hiện số thì các em cần thiết 


(6) (6) lập chế độ đo thời gian như thế 
À. Hình 18.5. Sơ đồ bố trí thí nghiệm va chạm nào? 
giữa hai xe trượt trên đệm không khí ï 


* Tiến hành thí nghiệm: 

Bước 1: Gắn miếng dính vào đầu của xe 1. Gắn 2 tấm chắn 
cổng quang điện lên mỗi xe. 

Bước 2: Đo tổng khối lượng của xe 1 và xe 2 sau khi đã gắn 
miếng dính và tấm chắn cổng quang điện, ghi vào bảng số 
liệu như gợi ý trong Bảng 18.1. 

Bước 3: Giữ xe 2 đứng yên, đẩy cho xe 1 chuyển động đến 
va chạm với xe 2. 

Bước 4: Đo thời gian hai xe đi qua cổng quang điện trước và 
sau va chạm. 

Lưu ý: Vectơ động lượng của nhiều vật bằng tổng các vectơ 
động lượng của các vật đó. 

* Báo cáo kết quả thí nghiệm: 

Ghi số liệu đo được vào bảng số liệu như gợi ý trong 
Bảng 18.1. Tính toán động lượng của hai xe và của cả hệ 
trước và sau va chạm. 

Lưu ý: Có thể sử dụng các quả nặng để thay đổi khối lượng 
của hai xe. 


7. Giải thích tại sao chúng ta có 
thể xác định được vận tốc tức 
thời của xe dựa vào thời gian 
Xe đi qua cổng quang điện 
(Hình 18.5). Trình bày lưu ý 
về dấu của vận tốc tức thời 
của hai xe trong quá trình tiến 
hành thí nghiệm. 


Số liệu tham khảo của thí nghiệm khảo sát định luật bảo toàn động lượng 
Tổng khối lượng xe 1: :, = 460,0 g; tổng khối lượng xe 2: zn, = 500,0 g; độ rộng tấm chắn 
cổng quang điện: đ = 12,5 mm. 


`Ÿ Bảng 18.1. Bằng số liệu gợi ý thí nghiệm khảo sát định luật bảo toàn động lượng 


Trước va chạm: u, = 0 Sau va chạm (xe 1 và xe 2) 


0,024 0,521 0,240 0,051 


7. Từ kết quả thí nghiệm, hãy tính độ chênh lệch tương đối động lượng của hệ trước và sau va chạm PP. -100%. 


Từ đó, nêu nhận xét về động lượng của hệ trước và sau va chạm. 


F41 


..e@® 


__3 Định luật bảo toàn động lượng 

Hệ hai xe va chạm trong thí nghiệm trên được xem gần 
đúng là hệ kín. 

Gọi P¡ và P. lần lượt là động lượng của vật 1 trước và sau 
khi xảy ra tương tác. 


P; và D: lần lượt là động lượng của vật 2 trước và sau 
khi xảy ra tương tác. 
Từ kết quả thí nghiệm trên, suy ra: 

P, †› =P, *D; (18.2) 

nghĩa là động lượng của từng vật trong hệ có thể thay đổi, 
nhưng tổng động lượng của các vật trong hệ không đổi. 
Một cách tổng quát, ta có định luật bảo toàn động lượng 
của hệ kín được phát biểu như sau: 


Động lượng của một hệ kín luôn bảo toàn. 
Bi †ñ; +...+B, = Bị +; +-.+P„ | (18.3) 


3 Vận dụng định luật bảo toàn động lượng 

Ví dụ: Một nữ phi hành gia khi đang thực hiện nhiệm vụ tại 
một vị trí cách cửa trạm không gian một đoạn 140 m thì sợi 
dây kết nối cô với trạm đột ngột bị đứt. Để có thể quay trở 
lại, từ trạng thái cân bằng, phi hành gia đã gỡ và ném bình 
oxygen với tốc độ 5 m/s theo hướng ra xa trạm không gian 
(Hình 18.6). Biết tổng khối lượng của phi hành gia và toàn bộ 
thiết bị hỗ trợ (kể cả bình oxygen) là 82 kg, khối lượng bình 
oxygen là 12 kg và lượng khí trong mũ bảo hiểm đủ để cô 
ấy có thể duy trì hô hấp thông thường trong 3 phút. Hỏi phi 
hành gia có thể quay trở về trạm không gian an toàn không? 


À. Hình 18.6. Phi hành gia ném bình oxygen để tạo ra chuyển động 


đề s-- 


Bài giải 
Ngoại lực tác dụng lên hệ gồm phi hành gia (bao gồm đồ 
bảo hộ) và bình oxygen trong quá trình tương tác bị triệt 
tiêu, do đó hệ có thể được xem như kín và động lượng của 
hệ được bảo toàn. 


Chọn trục Ox có phương trùng với đường nối từ cửa trạm 
không gian đến vị trí ban đầu của phi hành gia, chiều dương 
là chiều ném bình oxygen. 


Tổng khối lượng của phi hành gia và đồ bảo hộ là m, = 70 kg. 


Trước khi ném: động lượng của cả phi hành gia và bình 
oxygen đêu có độ lớn băng 0. 


Sau khi ném: động lượng của phi hành gia và bình oxygen 
lân lượt là: 


Dị =7, -V, và p; =7; -V; 
Theo định luật bảo toàn động lượng: 
=p, +p, © =m, - V, +m, - V, 
Chiêu lên trục Ox, ta có: —, - U, +; -U, = 0 


1H; - U› 


Suy ra: U, = 
m 
Quãng đường tối đa phi hành gia có thê đi chuyên trong thời 
gian an toàn cho phép là: 
s=ui-t =2: ,¿ ~12-Š,180>154 m> 140m 
m 70 


Như vậy, phi hành gia có thê quay trở lại trạm không gian 
an toàn. 


mm. 


1. Hãy tính độ lớn động lượng của một số hệ sau: 
a) Một electron khối lượng 9,1-103' kg chuyển động với tốc độ 2,2-10° m/s. 
b) Một viên đạn khối lượng 20 g bay với tốc độ 250 m/s. 
c) Một chiếc xe đua thể thức I (F1) đang chạy với tốc độ 326 km/h. Biết tổng khối lượng của xe 
và tài xế khoảng 750 kg. 
d) Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời với tốc độ 2,98-10* m/s. Biết khối lượng 
Trái Đất là 5,972.10** kg. 
2. Một quả bóng tennis khối lượng 60 g chuyển động với tốc độ 
28 m/s đến đập vào một bức tường và phản xạ lại với cùng một NI 
góc 45° như Hình 18P.1. Hãy xác định các tính chất của vectơ 
động lượng trước và sau va chạm của bóng. 


«“ 


3. Một viên đạn nặng 6 g được bắn ra khỏi nòng của một khẩu súng trường 


4kg với tốc độ 320 m/s. 
a) Tìm tốc độ giật lùi của súng. À. Hình 18P.1. Quả bóng 
b) Nếu một người nặng 75 kg tì khẩu súng vào vai và ngắm bắn thì đập vào tường 


tốc độ giật lùi của người là bao nhiêu? 


..e@® 


= Mối liên hệ giữa lực tổng hợp tác dụng lên vật và tốc độ thay đổi của động 
lượng. 

- Thiết kế và thực hiện thí nghiệm đánh giá động lượng và năng lượng của 
vật trước và sau va chạm. 


@) Làm thế nào để xác định được lực tương tác giữa 
hai vật khi va chạm nếu biết được động lượng của 
các vật trước và sau tương tác. Trong quá trình va 
chạm (Hình 19.1), động lượng và động năng của 
hệ có được bảo toàn hay không? Ngoài ra, những 
kiến thức về động lượng có thể được vận dụng 
trong thực tiễn như thế nào? 


Â Hình 19.1. Hai xe ô tô va chạm 


1) MỐI LIÊN HỆ GIỮA LỰC TỔNG HỢP TÁC DỤNG LÊN VẬT VÀ TỐC ĐỘ 
THAY ĐỔI CỦA ĐỘNG LƯỢNG 


_—3 Mối liên hệ giữa lực tổng hợp tác dụng lên vật và tốc độ thay đổi của động lượng 


Xét một vật có khối lượng zm không đổi trong suốt quá trình @® 
chuyển động. Khi vật chịu tác dụng bởi một lực không đổi F 1. Chứng minh công thức (19.1) 
thì gia tốc của vật là 4. Sau khoảng thời gian A¿, độ biến ky 


= 2.9 án kéo một tờ gi 
thiên động lượng của vật là A J.. Ta có: ta ra phương án kéo một tờ giấy 


ra khỏi cốc nước (Hình 19.2) sao 
cho cốc nước không đồ. Giải thích 
Lực tác dụng lên vật bằng tốc độ thay đổi động lượng và làm thí nghiệm kiểm chứng. 


của vật. 
K D 
F=—-|(9.1 
HH 


Lưu ý: Nếu vật chịu tác dụng của nhiều lực thì Flà hợp lực 
tác dụng lên vật. 


- À. Hình 19.2. Thí nghiệm kéo 
Từ biểu thức (19.1), ta có Ap = F: A7: Độ biến thiên động một men ra khỏi cốc nước 


lượng của một vật bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật. 
Trong đó, tích F-A/ được gọi là xung lượng của lực 
(xung lực). 


@-s-. 


Lưu ý: Biểu thức (19.1) là dạng tổng quát của định luật 
II Newton và có thể áp dụng cho cả trường hợp khối lượng 
của vật thay đổi theo thời gian trong quá trình chuyển động 
(tên lửa, xe bổn đang tưới cây). 


Từ biểu thức (19.1) ta thấy, để làm thay đổi động lượng 
của vật về phương điện độ lớn và hướng, ta cần phải tác 
dụng lên vật một lực. Lực càng mạnh và thời gian tác dụng 
lực càng lâu thì động lượng của vật (theo phương của lực) 
thay đổi càng nhiều. Trên thực tế, lực tác dụng vào vật 
thường thay đổi theo thời gian. F trong công thức (19.1) va rrrrrnrerrsreeoi 
khi đó là lực trung bình của quá trình tương tác. trong công tác cứu hộ 


Một trong những giải pháp khi cứu hộ người dân trong những vụ tai nạn hoả 
hoạn ở nhà cao tầng là sử dụng đệm hơi. Đệm hơi được đặt ở vị trí thích hợp 
để người bị nạn có thể nhảy xuống an toàn (Hình 19.3). Thảo luận để trình bày 
vai trò của đệm hơi. 


QÌ tHí NGHIỆM KHẢO SÁT VA CHẠM 


3 Œắc loại va chạm 


Va chạm đàn hổi và va chạm mềm: 
3. Quan sát Hình 19.4 mô tả về hai 
+ Va chạm đàn hồi là va chạm trong đó vật xuất hiện biến trường hợp va chạm và nhận xét 
dạng đàn hồi trong khoảng thời gian va chạm. Sau va chạm, những lô thi của tì dung: 
vật lấy lại hình dạng ban đầu và tiếp tục chuyển động tách R 


rời nhau như va chạm của hai viên bi da trong Hình 19.4a. / Em anwàuwmuim 

b)Va đạm giữa viên đạn và khối gỗ 
+ Va chạm mềm (hay còn gọi là va chạm không đàn hồi) xảy _ (viên đạn bị mắc lại trong khối gỗ 
ra khi hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận _.. dham). ì 


tốc sau va chạm như Hình 19.4b. 


R 5° 
Vọ c2 tí 


e.- < —— 


Trước va chạm b) Sau va chạm 


a) 


À. Hình 19.4. Một số tình huống trong thực tiễn: 
a) Va chạm giữa hai viên bi da; b) Va chạm giữa viên đạn và khối gỗ 


..e®) 


“3 Thí nghiệm khảo sát va chạm đàn hồi và va chạm mềm 

* Mục đích: 

- Xác định được tốc độ của hai vật trước và sau khi xảy ra 
va chạm. 

- Đánh giá được động lượng, năng lượng của từng vật và 
của hệ trước và sau khi xảy ra va chạm. 

* Dụng cụ: Tương tự như thí nghiệm khảo sát định luật bảo 
toàn động lượng trong Bài 18. 

* Tiến hành thí nghiệm: 

- Thí nghiệm 1 - Va chạm đàn hồi: Các bước tiến hành 
tương tự như thí nghiệm khảo sát định luật bảo toàn động 
lượng trong Bài 18 với sự điều chỉnh trong Bước 1: Thay 
miếng dính bằng lò xo được gắn vào đầu của một xe. 

~ Thí nghiệm 2 - Va chạm mềm: Tương tự như thí nghiệm 
khảo sát định luật bảo toàn động lượng trong Bài 18. 

* Báo cáo kết quả thí nghiệm: 

~ Thí nghiệm 1: Ghi số liệu đo được vào bảng số liệu như 
gợi ý trong Bảng 19.1. 

~ Thí nghiệm 2: Sử dụng kết quả thí nghiệm trong Bài 18. 


4. Lập luận để chứng tỏ tổng 
động lượng của hệ hai vật va 
chạm với nhau được bảo toàn. 

5, Đề xuất phương án xác định tốc 
độ của hai xe ngay trước và sau 
va chạm với dụng cụ được gợi ý 
trong bài. 

6. Khi xác định tốc độ của hai xe 
ngay trước và sau va chạm, em 
cấn lưu ý gì đến dấu của vận tốc? 

7. Dựa vào bảng số liệu ghi nhận 
được, tính toán động lượng của 
hai xe trước và sau va chạm. 

8. Đánh giá sự thay đổi động lượng 
của từng xe và cả hệ trước và sau 
va chạm. 


9. Dựa vào kết quả đo vận tốc từ hai thí nghiệm trên, tiến hành tính toán và lập bảng số liệu về động năng của hai xe trước 


và sau va chạm (như gợi ý ở Bảng 19.2) cho cả hai loại va chạm. 


10. Đánh giá sự thay đổi năng lượng (thông qua động năng) của hệ trong hai loại va hạm đang xét. 


Số liệu tham khảo của thí nghiệm khảo sát va chạm 
Tổng khối lượng xe 1: zn, = 460,0 g; tổng khối lượng xe 2: zm, = 776,0 g; 
độ rộng tấm chắn cổng quang điện: đ = 12,5 mm. 


 Ÿ Bảng 19.1. Bảng số liệu gợi ý thí nghiệm khảo sát va chạm đàn hồi 


0,127 


-0,098 0,034 


0,250 0,133 


-0,094 0,034 


Ÿ Bảng 19.2. Động năng của hai xe trước và sau va chạm 


Lần Xe 2 Xe 1 Xe2 
thí nghiệm 2 l 3 Ị 2 l 2 
: -ơỷ (1) TT. Shc, (1) S.nn (1) P th (1) 


Lắn 1 


Loại va chạm 


Va chạm 


Lần2 : : : x 
đàn hồi : 
Lần 3 - : : ễ 
= Lần 1 : : ` K: 
_ Lần? - - = ~ 
mềm 
Lần 3 - - - = 


Từ kết quả thí nghiệm, ta có thể phân va chạm thành hai loại: 
- Va chạm đàn hồi: Động năng của hệ sau va chạm bằng 
động năng của hệ trước va chạm. 
- Va chạm mềm: Động năng của hệ sau va chạm nhỏ hơn 
động năng của hệ trước va chạm. 


Hãy kéo quả nặng đầu tiên của hệ con lắc 


Newton (Hình 19.5) lệch một góc nhỏ và thả 
ra. Quan sát, mô tả và giải thích hiện tượng. 


À. Hình 19.5. Hệ con lắc Newton 


c{ ỨNG DỤNG KIẾN THỨC ĐỘNG LƯỢNG VÀO CUỘC SỐNG 


-— Gdh thức giảm chấn thương não trong quyền anh (Boxing) 
Vào thế kỉ XIX, các võ sĩ quyền anh đều không mang găng 
tay bảo hộ mà sử dụng tay trần khi thi đấu (Hình 19.6). Tuy 
nhiên hiện nay, việc mang găng tay bảo hộ trong những trận 
thi đấu quyền anh đỉnh cao là yêu cầu bắt buộc đối với các 
võ sĩ (Hình 19.7) nhằm giảm thiểu chấn thương, trong đó 
có chấn thương não cho các võ sĩ. Ngoài ra, võ sĩ thường có 
phản xạ “dịch chuyển theo cú đấn?” của đối thủ khi bị tấn 
công nhằm giảm chấn thương cho bản thân mình. 


À. Hình 19.6. Võ sĩ quyền anh không 
g găng tay bảo hộ khi thi đấu 


Ta có thể áp dụng kiến thức về động lượng để giải thích cho 
vấn đề này. 

Xét võ sĩ thứ nhất, khi nhận phải cú đấm của đối thủ vào 
đầu (Hình 19.7), động lượng của hộp sọ và não của võ sĩ này 
sẽ tăng lên một lượng A. 

Mà Ap = F. Ai với F và AI lần lượt là lực của võ sĩ thứ hai À. Hình 19.7. Võ sĩ quyền anh chịu cú 
và thời gian diễn ra tương tác. đấm vào mặt khi mang găng tay bảo hộ 


-® 


Xét Áp không đổi, thời gian tương tác A£ càng lớn thì độ 
lớn của lực # mà võ sĩ thứ nhất phải chịu càng nhỏ. Đây 
là nguyên nhân việc mang găng tay bảo hộ là yêu cầu bắt 
buộc bởi lớp đệm của găng tay giúp cho thời gian tương 
tác của cú đấm được kéo dài hơn so với khi sử dụng tay 
trần. Điều này giúp cho độ lớn của lực # được giảm xuống 
và khả năng chấn thương của võ sĩ được giảm thiểu. 


11. Ngoài việc bảo vệ cho đối 
phương, việc mang găng tay 
có bảo vệ gì cho bản thân võ sĩ 
hay không? 


Với cơ chế tương tự, các võ sĩ luôn có phản xạ “dịch chuyển 
theo cú đấm” của đối thủ nhằm tăng thời gian tương tác của 
cú đấm, từ đó giảm độ lớn lực tương tác và giảm thiểu khả 
năng chấn thương cho bản thân. 


3 Vai trò của đai an toàn và túi khí trong ô tô 

Khi xảy ra tai nạn ô tô, người ngồi trong xe sẽ va đập vào vô 
lăng hoặc kính dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng. 
Do đó, người ta cẩn có những thử nghiệm tai nạn ô tô như 
Hình 19.8. Từ đó, khi thiết kế ô tô, nhà sản xuất luôn trang 
bị đai an toàn và túi khí (Hình 19.9) nhằm tăng thời gian va 
chạm của tài xế với các vật dụng trong xe từ 10 đến 100 lần. 
Điều này dẫn đến việc giảm đáng kể độ lớn của lực tác dụng 
lên tài xế và giảm thiểu khả năng chấn thương của tài xế. Â.. Hình 19.9. Đai an toàn và túi khí 
trong ô tô 


12. Phân tích ứng dụng kiến thức 
động lượng trong việc thiết kế 
đai an toàn và túi khí trong ô tô. 

13. Quan sát Hình 19.10, dựa vào 
kiến thức động lượng để: 

a) Giải thích tại sao một chú 
chim nhỏ lại có thể gây ra sự 
cố lớn cho máy bay như vết 
lõm ở Hình 19.10a trong sự cố 
ngày 30/9/2015 gần sân bay 
Nội Bài, Hà Nội. 

b) Phân tích định tính cơ chế 
chuyển động của tên lửa (Hình 
19.10b). 

Q Giải thích tại sao bãi cát 

: giúp giảm chấn thương cho 

À. Hình 19.10. vận động viên khi tiếp đất 

a) Đầu máy bay bị lõm do bị chim đâm; b) Phóng tên lửa Epsilon - 5 chở vệ (19.10c). 

tỉnh NanoDragon; c) Bãi cát trong môn nhảy xa 


M———— xu 


đà s-. 


1. Trong không trung, một con chim đại bàng nặng 1,8 kg bay 
đến bắt một con chim bổ câu nặng 0,65 kg đang bay cùng 
chiều với tốc độ 7 m/s. Biết tốc độ của chim đại bàng ngay 
trước khi bắt được bồ câu là 18 m/s (Hình 19P.1). Hãy tính tốc 
độ của chúng ngay sau khi chim đại bàng bắt được bố câu. 


2. Một võ sĩ Karate có thể dùng tay để chặt gãy một tấm gỗ 
như Hình 19P.2. Hãy xác định lực trung bình của tay tác dụng 
lên tấm gõ. Lấy khối lượng của bàn tay và một phần cánh tay 
là 1 kg , tốc độ của cánh tay ngay trước khi chạm vào tấm gỗ 


là 10 m/s, thời gian tương tác là 2: I0 s. 


TỔNG KẾT CHƯƠNG 


cà ĐỘNG LƯỢNG 

Động lượng của một vật là đại lượng được đo 

bằng tích của khối lượng và vận tốc của vật. 
DEm-Vv 

» Động lượng là một đại lượng vectơ có phương, 

chiều trùng với phương, chiều của vận tốc. 

s Vì vận tốc phụ thuộc vào hệ quy chiếu nên vectơ 

động lượng cũng phụ thuộc vào hệ quy chiếu. 

s Trong hệ SI, đơn vị của động lượng là kg-m-s `. 

« Động lượng đặc trưng cho khả năng truyền 

chuyển động của vật này lên vật khác thông 

qua tương tác giữa chúng. 


QÌ ĐINH LUẬT Bảo T0ÀN ĐộNG LƯỢNG 


Động lượng của một hệ kín luôn bảo toàn. 


B, †B; +...+B, = B, TP; +...+P, 


Â. Hình 19P.2. Võ sĩ Karate chặt tấm gỗ 


 sộkc tượnc và tực 


Lực tổng hợp tác dụng lên vật 
bằng tốc độ thay đổi động lượng 


- Va chạm đàn hồi: Động năng 
của hệ sau va chạm bằng động 
năng của hệ trước va chạm. 
- Va chạm mềm: Động năng của 
hệ sau va chạm nhỏ hơn động 
năng của hệ trước va chạm. 


mem 


Độ dịch chuyển góc, tốc độ góc, gia tốc 
hướng tâm. 


@) Quỹ đạo của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất (Hình 20.1) có 
hình dạng gì? Tốc độ chuyển động của vệ tỉnh có phụ ' : 
thuộc độ cao của vệ tinh đối với Trái Đất hay không? Pu aysxŠ .. 


Á Hình 20.1. Vệ tình nhân tạo 


QbnH NGHĨA RADIAN. SỐ ĐO CUNG TRÒN THEO GÓC 


__3 Định nghĩa radian 

Vẽ một đường tròn có bán kính R. Tiếp theo, vẽ một cung 
tròn có chiểu dài bằng R (Hình 20.3). Khi đó, góc ở tâm 
chắn cung này có số đo bằng 1 radian (viết tắt: rad). 


Â Hình 20.2. Cánh quạt 


-Ã _= 
Puonin quét một góc ø¿ khi quay 


Â Hình 20.3. Minh hoạ góc có số đo 1 rad 
Theo công thức tính chu vi đường tròn có bán kính R, ta có 
chiểu dài của nửa đường tròn bằng rR. Vì một cung tròn 
của đường tròn này có chiều dài R tương ứng với góc 1 rad `— 
nên chiểu dài rR tương ứng với góc m rad (Hình 20.4). 


1802  180° tuết.:u 
In =57,2958° -_— 
n6 31416.. 
À Hình 20.4. Minh hoạ góc 7 rad 


@®s-. 


m6 3/1416... 
180°  180° 
Các hệ thức chuyển đổi đơn vị từ độ sang radian và từ 
radian sang độ: 


và: ]°= 


=0,0174 rad. 


180° 


hoặc đụ = Ø„„„) ' 


20.1 
đạp) * TsƠ ( ) 


Ế (naisn) — 
Hãy xác định số đo một số góc đặc biệt theo radian. 
Số đo theo độ 


Số đo theo rad 


“3 Mối liên hệ giữa cung tròn và góc 

Một trong các lí do để sử dụng đơn vị radian thay vì độ là ta 
có thể xác định được hệ thức liên hệ trực tiếp giữa chiều dài 
của một cung tròn và số đo góc ở tâm chắn cung (theo đơn 
vị radian). Thật vậy, trên đường tròn bán kính R, chiểu dài 
cung tròn được chắn bởi góc 1 radian là R theo định nghĩa. 


@ Khi góc chắn cung có số đo là ø (radian) thì chiều đài 


Đồng thời, như ta sẽ thấy, với số đo của một góc được tính 
theo radian, ta sẽ có các hệ thức đơn giản để tính tốc độ góc 
của một chất điểm chuyển động tròn hoặc của một vật rắn 
thực hiện chuyển động quay. 


7) TỐC ĐỘ TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN 


“3 Œhuyển động tròn 


Chuyển động tròn là một trong những loại chuyển động ta 
thường thấy trong đời sống: một điểm trên cánh quạt chuyển 
động theo một đường tròn khi cánh quạt quay, chuyển động 
của một vệ tỉnh nhân tạo xung quanh Trái Đất,... 


Định nghĩa: Một chất điểm M chuyển động tròn 
khi có quỹ đạo là đường tròn. 


Â Hình 20.5. Mối liên hệ giữa 
độ dài cung tròn và góc chắn 
cung đo bằng rad 


A  s 


† ... ng 
tròn khi cánh quạt quay 


“3 Tốc độ góc trong chuyển động tròn @® 

Để đánh giá mức độ nhanh chậm của một chuyển động tròn, 5. Em đứng yên trên mặt đất. 

người ta dựa vào tốc độ góc. Vì Trái Đất tự quay quanh trục của 
nó nên em cũng chuyển động 


theo. Tốc độ chuyển động của em 
Tốc độ góc trong chuyển động tròn có giá trị bằng góc phụ thuộc những yếu tố nào? 
quay được bởi bán kính trong một đơn vị thời gian: 


A 
At 
Trong công thức (20.3), Aø (tính theo rad) là độ dịch chuyển 
góc, hay góc quét bởi bán kính R sau khoảng thời gian Aí 
(tính theo s): Aø = ø - ø, (Hình 20.7). AI : 


Tốc độ góc œ có đơn vị: rad/s. Ngoài ra, còn có các đơn vị 


khác như vòng/s, độ/s,... 
Khi œ là hằng số thì trong các khoảng thời gian bằng nhau, 
góc quay được cũng bằng nhau. Chuyển động tròn này là 


chuyển động tròn đều. ÀÀ Hình 20.7. 
Độ dịch chuyển góc Az 


Lưu ý: Khi cánh quạt (Hình 20.6) bắt đầu quay, chuyển 
động quay của cánh quạt là không đều. 

“3 Vận dụng tốc độ góc 

Ví dụ: Hãy so sánh tốc độ góc của kim giây và kim phút của 
một đồng hồ (Hình 20.8). Giả sử rằng các kim này quay đều. 

Bài giải 

Xem kim giây quay đều không giật. Thời gian kim giây và 
kim phút quay được 1 vòng (2m rad) là: 7= 1 phút = 60 s, 
T.„ = 60 phút = 3 600 s. 


Tốc độ góc của kim giây:  =——=———=——=— rad/s. 


Tốc độ góc của kim phút: 


Aa_2z_ 2z __z 


đ)„„, = 
Ar T„ 3600 1800 


Vậy: œ, > @„, do đó chuyển động của kim giây nhanh hơn 
chuyển động của kim phút (gấp 60 lần). Â Hình 20.8. Đồng hồ kim 


@®s-. 


Các vệ tinh của hệ thống GPS (hệ thống định vị 
toàn cầu) (Hình 20.9) quay một vòng quanh Trái 


Đất sau thời gian 12 giờ (gọi là chu kì). Hãy xác 
định tốc độ góc của các vệ tinh này. 


Trong chuyển động tròn, mỗi điểm trên bán kính đều có 

cùng tốc độ góc, nhưng vì mỗi điểm này có thể có quãng 

đường chuyển động khác nhau nên để phân biệt với tốc độ 6-0uansátHình20.10,giảithíhtại 
góc, ta đưa vào tốc độ. sao ta thấy phán cánh quạt ở gần 
Tương tự như tốc độ trong chuyển động thẳng, ta có định = _ rỡ hơn phần ở xa trục 
nghĩa: Tốc độ của một chất điểm chuyển động tròn được quay? Biết rằng khi vật chuyến 
tính bằng quãng đường mà chất điểm di chuyển được trong động càng nhanh, mắt ta sẽ càng 
một đơn vị thời gian, theo hệ thức: khó để nhìn. 


s 
U=— (29.4 
rT (20.4) 
Kết hợp với công thức (20.2) và công thức (20.3), ta có hệ 


thức liên hệ giữa tốc độ và tốc độ góc: 


@ (»=ø-£}@05) 


Trong đó, R là bán kính của chuyển động tròn. 


Â Hình 20.10. Hình chụp cánh quạt 
trần đang quay 


Đơn vị: Khi øœ tính theo đơn vị rad/s, R có đơn vị là m thì đơn 
vị của Đ là m/s. 


Điều này một lần nữa cho thấy sự tiện lợi của việc sử dụng 
radian là đơn vị để đo góc. 


Tương tự như trong chuyển động thẳng, chuyển động tròn là 
đều nếu tốc độ có độ lớn không đổi. 


Vận tốc của một chuyển động tròn đều (Hình 20.1 1) có: 


~ Phương: Tiếp tuyến với quỹ đạo (đường tròn); vì chuyển động 
~ Chiểu: Theo chiều chuyển động; Â Hình 20.11. Vận tốc trong 
chuyển động tròn đều 


- Độ lớn: Không đổi, bằng: U = øœ-Â. 


€Ì GIA Tốc HƯỚNG TÂM CỦA CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 


7. Trong chuyển động tròn đều, 

tốc độ của vật là không đổi. 
Trong chuyển động tròn đều, tuy vận tốc có độ lớn không Vậy, chuyển động tròn đều có 
đổi nhưng lại có phương luôn thay đổi. gia tốc không? 


“3 Gia tốc hướng tâm 


.e@® 


Vì gia tốc đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc nên chuyển 
động tròn đều có gia tốc. Gia tốc của chuyển động tròn đều 
(Hình 20.12) có đặc điểm: 

~ Phương: Trùng với bán kính; 

~ Chiều: Hướng về tâm của vòng tròn quỹ đạo (nên có tên là 
gia tốc hướng tâm); 

- Độ lớn: Không đổi và bằng: 


Â Hình 20.12. Gia tốc của chuyển 


@ động tròn đều luôn hướng về tâm 
quỹ đạo 
“3 Vận dụng gia tốc hướng tâm 


Ví dụ: Một bánh xe đạp có đường kính bằng 62,2 cm, quay 
đều với tốc độ 7 vòng/s. Tính gia tốc hướng tâm của một 
điểm trên vành bánh xe. 

Tốc độ góc của bánh xe: œ = 7 : 2x = 43,98 rad/s. 


Gia tốc hướng tâm: a„ = R-ø => —-(43,98) =601,5 m/s?, 


cốc... 


1. Em hãy điền vào chỗ trống ở bảng dưới đây: 


Độ 


Rad 


2. Tìm chiều dài của một cung tròn của đường tròn có bán kính 1,2 m, được chắn bởi góc 200°. 


3. Trong hệ thống GPS (hệ thống định vị toàn cầu), mỗi vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái 
Đất được hai vòng trong một ngày, có độ cao khoảng 20 200 km so với mặt đất. Tính tốc độ và 
gia tốc hướng tâm của mỗi vệ tinh. Cho bán kính của Trái Đất bằng 6 400 km. 


@s-. 


ĐỘNG. LỤC HỌC CỦA 
CHUYỂN ĐỘNG TRÒN. 
LỤC HƯỚNG TÂM 


Lực hướng tâm. 


@)im nhận xét gì về mặt đường đua trong 
Hình 21.1? Tại sao người ta phải xây dựng 
mặt đường ở một số đoạn vòng cung có 
độ nghiêng so với phương ngang như vậy? 


Œ® 
(QLực Hướng TÂM 


Ta biết rằng mối liên hệ giữa gia tốc ä của một chuyển động 
và lực tác dụng F được thiết lập bởi định luật II Newton. 
Theo định luật này, khi một chất điểm có khối lượng ứm 
chuyển động tròn đều với gia tốc hướng tâm ä,,, ta có: 

Ê„ =m-ä„ (21.1) 
Trong đó, F„ là hợp lực tác dụng lên vật. 


F,, có phương dọc theo bán kính, chiều hướng vàotâm 2122621 hfngwnw 
quỹ đạo và được gọi là lực hướng tâm (Hình 21.2), l háo điên 


có độ lớn không đồi, bằng: 


Fạ =m-dy =m-—_=m-øỶ -R (21.2) 


Điều kiện để một vật có thể chuyển động tròn đều: hợp lực 
tác dụng lên vật phải hướng vào tâm của quỹ đạo của vật. 
Hợp lực này là lực hướng tâm. 


-® 


Lực hấp dẫn 1. Trong hệ Mặt Trời, chuyển động 
'.. của một số hành tinh như Trái 
NẾ Đất được xem gần đúng là 


chuyển động tròn đếu xung 
quanh Mặt Trời (Hình 21.3). Lực 
nào đóng vai trò là lực hướng 
tâm trong chuyển động này của 
Trái Đất? 


ÀÂ Hình 21.3. Trái Đất được xem như 
chuyển động tròn đều quanh Mặt Trời 


Vinasat-1 là vệ tỉnh viễn thông địa tĩnh (có vị trí cố định trong không gian so với 
Trái Đất) đầu tiên của Việt Nam được phóng vào vũ trụ năm 2008. Biết khối lượng 


vệ tinh là m = 2,7 tấn và vệ tỉnh có quỹ đạo chuyển động nằm trong mặt phẳng 
xích đạo cách tâm Trái Đất 42 000 km. Hãy xác định độ lớn lực hướng tâm do 
Trái Đất tác dụng lên vệ tỉnh. 


dà ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ CỦA CHUYỂN ĐỘNG TRÒN 
__3 Trường hợp xe chạy theo đường vòng cung trên mặt đường ngang 


Xét một xe chạy trên đường nằm ngang theo cung tròn. 
Nếu mặt đường trơn trượt; ma sát giữa các bánh xe và mặt - 

h. 2. Khi ô tô chạy theo đường vòng 
đường không đáng kể, hợp lực của trọng lực P=m-g thẳng cung, tài xế cần lưu ý những điều 
đứng hướng xuống và phản lực của mặt đường N vuông gì để tránh xảy ra tai nạn? 
góc với mặt đường hướng lên là: 


F=P+Ñ=0 (21.3) Ñ 


Như vậy, xe không thể chuyển động theo quỹ đạo tròn mà Án 
tiếp tục chuyển động thẳng do quán tính, từ đó có thể bị 
lệch ra khỏi cung đường và gây ra tai nạn. 


Nếu có lực ma sát nghỉ giữa các bánh xe và mặt đường, vì lực 
ma sát này luôn có hướng ngược với khuynh hướng chuyển 
động trượt ra ngoài nên sẽ có chiều hướng vào bể lõm của 
đường tròn (Hình 21.4). Vậy, trong trường hợp này, lực ma 
sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm, có tác dụng giúp xe 
chạy vòng theo cung tròn. 


P 
Như ta đã biết, nếu gọi / là hệ số ma sát nghỉ thì lực ma sát À Hình 21.4. Lực ma sát nghỉ 


nghỉ có độ lớn: ƒ_ =-N,với X=P=m-g. @/mcfchinhmvl mi ng 


đóng vai trò lực hướng tâm 


®s-. 


Theo định luật II Newton, ta có: 


Ỷ 


FL/=H-N=m-0, <3 H-M-g=8--— 


Từ đó, ta có công thức tốc độ giới hạn: 


Cho bán kính cung tròn mà xe chạy theo bằng 35,0 m, hệ số ma sát nghỉ giữa mặt 
đường và bánh xe bằng 0,523. Xác định tốc độ tối đa để xe có thể đi vào đoạn 
đường cung tròn an toàn. 


Â. Hình 21.5. Xe chạy vào đoạn đường cong trong các trường hợp: 
a) chạy trên đường đèo và b) chạy tronq trường đua với tốc độ cao 


Khi xe chạy trên đường đèo, trong đường đua có tốc độ cao (Hình 21.5), hoặc mặt đường 
trơn trượt, lực ma sát giữa các bánh xe và mặt đường không đủ để tạo lực hướng tâm, 
do phải tồn tại lực hướng tâm để xe có thể thực hiện chuyển động tròn, mặt đường phải 
được thiết kế nghiêng một góc 8 so với phương ngang để hợp lực hướng vào tâm đường 
tròn và đóng vai trò lực hướng tâm, bảo đảm cho xe chạy vòng theo quỹ đạo tròn. Dù vậy, 
tốc độ của xe cũng bị giới hạn để xe không bị trượt ra khỏi cung tròn. 


.e@® 


mmmmn 
CBÀTẬP CC 


1. Một đầu của dây nhẹ dài 0,80 m được buộc một vật có khối lượng 3,00 kg. Vật chuyển động 
tròn đều quanh đầu kia của dây trên mặt bàn nằm ngang (Hình 21P.1). Giả sử không có ma 
sát giữa vật và mặt bàn. Khi tốc độ quay của dây là 1,60 vòng/s thì dây đứt. Tính lực căng dây 
lớn nhất. 


Â. Hình 21P.1. Một vật chuyển động tròn đều trên mặt bàn 


2. Mô hình đơn giản của nguyên tử hydrogen giả sử rằng electron chuyển động tròn đều 
quanh hạt nhân với tốc độ bằng 2,2: l0* m/s. Quỹ đạo chuyển động có bán kính bằng 
0,53-10-'°m. Hãy tính độ lớn của lực tương tác giữa electron và hạt nhân. 


3. Một vật nặng có kích thước nhỏ, có khối lượng 0,50 kg, được buộc vào đầu một dây có 
chiều dài 1,5 m. Vật chuyển động đều trên đường tròn nằm ngang (Hình 21P.2). Cho biết dây chỉ 
chịu được lực căng tối đa bằng 50 N. Hãy tính tốc độ quay lớn nhất của vật để dây không bị đứt. 


Â Hình 21P.2. Vật chuyển động tròn đều trên đường tròn nằm ngang 


" 


TỔNG KẾT CHƯƠNG 


TÌ 


Radian là đơn vị đo độ lớn của một góc (tương tự như độ): 1 radian là góc chắn 
cung có chiều dài bằng bán kính đường tròn. 


Ng TỐC ĐỘ GÓC Sà GIA TỐC HƯỚNG TÂM 
Tốc độ góc đặc trưng cho tính nhanh 


hậm của chuyển độ có bi Gia tốc hướng tâm trong chuyển 
của chuyển động bù LAN động tròn đều có độ lớn không 


pKI Aư đổi, hướng về tâm của quỹ đạo, 
Ai có độ lớn được xác định bởi 


Mối liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ: 
“œ== 
R 
€Ì) tựcuướncrâu 


Lực hướng tâm có phương bán kính, chiều hướng vào tâm quỹ đạo và có độ lớn 
được xác định bởi biểu thức: 


lạ =m- dụ =m-_=m-øŸ-R 


Một vật chuyển động tròn đều khi chịu tác dụng của một lực hay hợp lực là 
lực hướng tâm. 


mm 
.... Gương 9: BIẾN DẠNG GÚA VẬT RĂN 


BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN. 
ĐẶC TÍNH CỦA LÒ XO 


- Biến dạng kéo, biến dạng nén. 


- Đặc tính của lò xo: giới hạn đàn hồi, độ dẫn, độ cứng. 


@” sao khi ta đặt vật lên bàn cân, kim chỉ của cân quay đến một vạch xác định, sau đó 

kim chỉ sẽ trở lại vị trí ban đầu nếu ta lấy vật ra (Hình 22.1a)? Các lò xo gắn dưới yên 
xe đạp (Hình 22.1b) có công dụng gì? Trong bài này, ta sẽ khảo sát các đặc tính quan 
trọng của lò xo cũng như ứng dụng của lò xo trong cuộc sống hằng ngày và kĩ thuật 
công nghệ. 


4) b) 
Â Hình 22.1. Các thiết bị sử dụng lò xo: a) Cân đồng hồ lò xo; b) Yên xe đạp 


1) BIẾN DẠNG KÉO VÀ BIẾN DẠNG NÉN 


Dưới tác dụng của ngoại lực đủ lớn, hình dạng và kích thước 
của vật sẽ bị thay đổi. Tuỳ theo độ lớn của lực tác dụng, kích @® 
thước và hình dạng của vật có thể thay đổi theo nhiều cách 


khác nhan. 1. Nêu một số ví dụ về vật không 
phải là vật rắn và giải thích tại 
“3 Thí nghiệm về biến dạng kéo sao đó không phải là vật rắn. 


* Mục đích: Khảo sát về biến dạng kéo của vật. 

* Dụng cụ: Sợi dây cao su. 

* Tiến hành thí nghiệm: Dùng hai ngón tay kéo căng sợi dây 
cao su rồi thả (Hình 22.2). Thực hiện thí nghiệm nhiều lần 
sao cho chiều dài sợi dây cao su mỗi lần kéo là khác nhau. 


* Báo cáo kết quả thí nghiệm: Nhận xét về hình dạng, kích 
thước của sợi dây cao su và độ lớn của lực do tay tác dụng. 


@s-. 


Â Hình 22.2. Kéo dãn dây cao sư 


“3 Thí nghiệm về biến dạng nén 


* Mục đích: Khảo sát về biến dạng nén của vật. sé — sã $ 


* Dụng cụ: Quả bóng cao su và miếng xốp. 


Â Hình 22.3. Quả bóng cao su (a) và 


* Tiến hành thí nghiệm: Dùng các ngón tay bóp quả bóng miếng xốp (b) bị biến dạng 


cao su và một miếng xốp rửa bát rồi thả (Hình 22.3). 

* Báo cáo kết quả thí nghiệm: Nhận xét về sự thay đổi hình 
dạng, kích thước quả bóng nhựa và miếng xốp rửa bát. 
Trong hai thí nghiệm trên, dây cao su chịu biến dạng kéo, 


trái bóng và miếng xốp chịu biến dạng nén. 


@ 


Biến dạng kéo: Kích thước của vật theo phương tác dụng của lực tăng lên so với 
kích thước tự nhiên của nó. 

Biến dạng nén: Kích thước của vật theo phương tác dụng của lực giảm xuống so với 
kích thước tự nhiên của nó. 


Hãy phân loại biến dạng trong từng trường hợp được mô tả ở Hình 22.4. 


Â Hình 22.4. Một số trường hợp biến dạng trong thực tế 


(QỀ các Đặc TÍNH CỦA LÒ xO 


Trên thực tế, lò xo được dùng rộng rãi trong đời sống và 
công nghệ. Tuỳ theo công năng sử dụng mà lò xo có nhiều 
hình dạng khác nhau. Ví dụ như lò xo thẳng (Hình 22.5a), 
lò xo xoắn ốc (Hình 22.5b), lò xo lá (Hình 22.5c). Các loại 
lò xo này có đặc tính giống nhau là đều có tính đàn hồi. 
Sau đây, ta sẽ khảo sát tính đàn hồi của lò xo thẳng. 


-® 


b) €) 


Â Hình 22.5. Một số loại lò xo có hình dạng khác nhau: 
a) lò xo thằng; b) lò xo xoắn ốc ; c) lò xo lá 


Lò xo luôn bị biến dạng khi chịu lực tác dụng. Biến dạng 
của lò xo là kéo hoặc nén tuỳ thuộc vào chiều của lực 
đặt vào hai đầu lò xo. Đặc trưng cho sự biến dạng của 
lò xo là độ biến dạng. 


Độ biến dạng của lò xo là hiệu số giữa chiều dài 
khi bị biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo. 
~ Khi lò xo biến dạng nén: độ biến dạng của lò xo 
âm, độ lớn của độ biến dạng được gọi là độ nén. 
~ Khi lò xo biến dạng kéo: độ biến dạng của lò xo 
dương và được gọi là độ dãn. 


Đồ thị trong Hình 22.6 cho thấy sự liên hệ giữa độ dãn của lò 
xo và ngoại lực tác dụng. Khi xuất hiện ngoại lực tác dụng, lò 
xo sẽ bị biến dạng. Khi độ dãn của lò xo không quá lớn, ở 
hai đầu lò xo xuất hiện lực đàn hồi ngược chiều biến dạng. 
Khi ngoại lực tác dụng lên lò xo có độ lớn tăng dần thì độ 
đãn của lò xo cũng tăng. Khi ngừng tác dụng lực, lò xo tự 
động lấy lại chiều dài ban đầu. Ta nói lò xo có tính đàn hồi. 


Â Hình 22.6. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa 


độ dãn lò xo và lực tác dụng 


@®-. 


@® 


2. a) Với dụng cụ là một lò xo thẳng, 


đề xuất phương án thí nghiệm 
đơn giản để khảo sát tính chất 
biến dạng của lò xo. 

b) Dự đoán về hiện tượng xảy 
ra nếu ta tiếp tục tăng độ lớn 
của lực để kéo dãn hai đầu lò xo 
(có thể dùng máy). 


-3.t0an sát Hình 22.6, nhận xét sơ 


_ lược về tính chất của lò xo khi 


tăng lực tác dụng. Khi lò xo còn 


đang có biến dạng đàn hồi, đưa 


ta dự đoán về mối quan hệ giữa 
độ dẫn của lò xo và lực tác dụng. 


Trong thực tiễn, người ta 
sử dụng khái niệm ứng 
suất (là lực tác dụng trên 
một đơn vị tiết diện) 
và độ biến dạng tương 
đối (là tỉ số giữa độ biến 
dạng và chiều dài ban 
đầu của vật). 


@ Khi hai lò xo chịu tác dụng bởi hai lực kéo/nén có 
độ lớn bằng nhau và đang bị biến dạng đàn hồi, lò 
xo có độ cứng lớn hơn sẽ bị biến dạng ít hơn. 


Giới hạn trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn 
hồi của nó gọi là giới hạn đàn hồi. 


Giải thích tại sao trong kĩ thuật, người ta cần 


phải xác định giới hạn đàn hồi của vật liệu? 


Â Hình 22.7. Lò xo được đặt 
dưới móng cọc nhà cao tầng 
ở Nhật Bản 


1. Trong những vật sau đây: một viên đất sét, dây cung, một cây bút chì 
vỏ gỗ, một li thuỷ tinh. Những vật nào không có tính chất đàn hồi? 
Tại sao? 

2. Hai vật có cùng khối lượng treo vào hai lò xo làm bằng hai vật liệu 
khác nhau và có chiều dài tự nhiên giống nhau thì lò xo bị dẫn như 
Hình 22P.1. Lò xo nào có độ cứng lớn hơn? Giải thích. 


Â Hình 22P. 1. Hai vật có cùng khối lượng 
treo vào hai lò xo khác nhau 


3. Giải thích tại sao một số giày được thiết kế với một số lò xo rất 
nhỏ nằm ở dưới đế (Hình 22P.2). 


Â Hình 22P.2. Cấu tạo của đế giày 


..e® 


ĐỊNH LUẬT HOOKE 


Thiết kế và thực hiện thí nghiệm tìm mỗi liên hệ giữa lực đàn hồi và độ 


biến dạng của lò xo. 
Định luật Hooke. 


@ Tính chất cơ bản của một lò xo là gì? Hai lò xo có cùng chiều dài nhưng làm bởi 
hai loại vật liệu khác nhau thì có đặc tính khác nhau như thế nào khi chịu lực tác 
dụng? Trong bài này, ta sẽ tìm phương án thí nghiệm để thiết lập hệ thức liên hệ 


giữa lực tác dụng và độ biến dạng của lò xo. 


1) MỐI LIÊN HỆ GIỮA LỰC ĐÀN HỒI VÀ ĐỘ BIẾN DẠNG CỦA LÒ XO 


“3 Thí nghiệm khảo sát lực đàn hổi và độ biến dạng của lò xo C) 


* Mục đích: Tìm hiểu mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ 
biến dạng của lò xo. 
* Dụng cụ: Giá đỡ, hai đến ba lò xo thẳng khác nhau, vật 
nặng, thước đo, cân. 
Ta có thể bố trí thí nghiệm như Hình 23.1. Bảng 23.1 trình 
bày một bộ số liệu đã đo được. 

Ÿ  gảng 23.1. Số liệu thí nghiệm 


Độ biến dạng 
lò xo 2 (m) 


Độ biến dạng 
lò xo 1 (m) 


Khối lượng 


vật năng (kg) Lực đàn hôi (N) 


Kết luận: Trong giới hạn đàn hồi, lò xo có độ dãn tỉ lệ thuận 
với lực tác dụng. Hệ số tỉ lệ đặc trưng cho mỗi lò xo và được 
gọi là độ cứng (hệ số đàn hồi) của lò xo. 


T 


1. 


hư 


a) Dựa vào bộ dụng cụ được đề 
xuất, hãy thiết kế phương án thí 
nghiệm (trong đó thể hiện rõ các 
bước tiến hành) để tìm mối liên 
hệ giữa lực đàn hói và độ biến 
dạng của lò xo. 

b) Tiến hành thí nghiệm khảo sát, 
ghi lại số liệu đo được vào bảng số 
liệu như gợi ý trong Bảng 23. 1. 


. a) Dựa vào số liệu đo được từ 


thí nghiệm hoặc Bảng 23.1, 
vẽ đồ thị biểu diễn mối liên hệ 
giữa độ biến dạng của lò xo và 
lực tác dụng lên lò xo. 

b) Nhận xét về hình dạng của đố 


thị và rút ra kết luận. 


— 


Vật nặng 


Thước đo __ 


À Hình 23.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 


Dựa vào đồ thị Hình 23.2, hãy xác định độ cứng 


của hai lò xo tương ứng với hai đường biểu diễn 
xanh và đỏ. 


0.2 04 06 0.8 A/(m) 


Hình 23.2. Đồ thị mối liên hệ giữa 


' độ dãn và l dụng lên I 
QQbinH LUẬT HOOKE (HÚC) lộ dãn và lực tác dụng lên lò xo 


__ 3 Định luật Hooke 


Xét lò xo có độ cứng &. Gọi /, là chiều dài tự nhiên của lò xo 
khi chưa biến dạng. Khi treo vật nặng vào một đầu của lò xo 
(Hình 23.3) thì lò xo sẽ bị dãn ra một đoạn và vật sẽ đứng ở 
một vị trí cân bằng xác định. 


Tại vị trí cân bằng, lò xo có chiều dài . Độ biến dạng (dãn) 
của lò xo là AJ = ¡— j. 

Mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo được 
mô tả bởi định luật Hooke: 


Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ 
thuận với độ biến dạng của lò xo theo biểu thức: 


(231) Hình 23.3. Lò xo bị dãn khi 


treo vật vào 


Trong hệ SI, đơn vị của độ cứng là N/m. 

Lưu ý: Lực đàn hồi có tác dụng chống lại sự biến dạng của vật, do đó luôn ngược chiều với lực gây 
ra sự biến dạng cho vật. Trong trường hợp ở Hình 23.3 nếu lò xo bị nén, hệ thức (23.1) vẫn đúng, 
nhưng Aï < 0 và lực đàn hồi có chiểu hướng xuống. 


__3 Vận dụng định luật Hooke 


Ví dụ: Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 20 cm được treo thẳng đứng vào một điểm cố 
định. Khi treo vào đầu còn lại một vật có khối lượng 500 g, lò xo có chiều dài 22 cm khi vật 
ở vị trí cân bằng. Lấy ø = 9,8 m/sỶ. 

a) Tính độ cứng của lò xo. 

b) Để giữ vật nặng cố định tại vị trí lò xo có chiều dài bằng 19 cm, cần tác dụng một lực nâng 
vào vật theo phương thẳng đứng có độ lớn bằng bao nhiêu? 


-® 


Bài giải 
a) Độ dãn của lò xo khi vật nặng ở vị trí cân bằng: 
AI =l- Ï_= 22 - 20 =2 cm 
Khi này, lực đàn hồi của lò xo cân bằng với trọng lực của vật 
như phân tích lực trong Hình 23.4: 
Fụạ =m-g=0.5-9.8=4.9N 


Từ biểu thức (23.1) ta xác định được độ cứng của lò xo: 
= _ = lu. L =245 N/m 

AI 0.02 
b) Khi nén vật, có ba lực tác dụng vào vật theo phương thẳng 
đứng: trọng lực có chiều hướng xuống; lực đàn hổi của lò xo 
lúc này có chiều hướng xuống vì lò xo bị nén so với chiều 
đài tự nhiên và lực nâng của tay hướng lên. 
Khi này, lực đàn hổi có độ lớn: 

ra =k-|AI = 245-|0.19—0,2| =245N 
Do vật đứng yên nên lực tổng hợp tác dụng vào vật triệt 
tiêu, dựa vào phân tích lực ở Hình 23.5 ta suy ra được lực 
nâng của tay có độ lớn: 
F=m-g+Fạ =4.9+2,45= 17,35 N 


Hãy sử dụng những dụng cụ học tập của em và cân hiện 


số để xác định độ cứng lò xo trong bút bi (Hình 23.6). 


©; 


Những yếu tố ảnh hưởng đến độ cứng của lò xo 

Như đã để cập ở trên, với cùng một giá trị lực tác dụng 
thì độ biến dạng của vật rắn khác nhau tuỳ theo vật liệu. 
Giá trị độ cứng k của từng lò xo phụ thuộc nhiều yếu tố 
như: loại vật liệu, chiều dài của lò xo, kích thước vòng 
xoắn, số vòng xoắn, kích thước dây xoắn,... như biểu thị 
trên Hình 23.7. 

Ví dụ, ta có giá trị của k = 470 N/m đối với một lò xo 
bằng thép, có chiều dài bằng 2,54 cm, có 8 vòng xoắn, 
mỗi vòng có bán kính ngoài bằng 1,27 cm. 


®s-. 


Â Hình 23.4. Treo vật vào lò xo 
và các lực tác dụng vào vật nặng 
khi vật ở vị trí cân bằng 


Â Hình 23.5. Lực tác dụng lên vật 
để lò xo bị nén 


PHI 


À Hình 23.6. Lò xo trong bút bi 


Đường kính đây xoắn 
L_>— 
Chiếu đài 
Đường kính vòn, dải 
lu lkc„ tự nhiên 
của lò xo 
Đường kính 


vòng trong ““”' 10 vòng xoắn với 8 vòng hoạt động 


Â Hình 23.7. Các yếu tố ảnh hưởng 
đến độ cứng của một lò xo 


| 


1. Một học sinh thực hiện thí nghiệm đo độ cứng 
của một lò xo bằng cách treo một đầu của một 
lò xo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu kia 
của lò xo được buộc lần lượt vào nhiều vật có 
trọng lượng khác nhau. Học sinh này đo được 
các chiều dài của lò xo như trong bảng. 


a) Hãy điền vào các chỗ trống trong bảng. 


b) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dãn 
lò xo theo lực tác dụng vào lò xo. Tính độ cứng 
của lò xo dùng trong thí nghiệm. 


2. Xương là một bộ phận của cơ thể, có nhiều hình dạng với các vai trò khác nhau như: hỗ trợ cấu 
trúc cơ thể, bảo vệ các cơ quan quan trọng và cho phép cơ thể di chuyển. Ngoài ra, xương còn là 
một bộ phận có tính đàn hồi. Xem xương đùi của người tương đương với một lò xo có độ cứng 
1-10'°N/m. Hãy tính độ nén của mỗi xương đùi khi mang trên vai một vật nặng có khối lượng 
20 kg. Giả sử toàn bộ trọng lực của vật nặng được phân bố đều cho hai chân và ban đầu xương 
đùi chưa bị nén. 


TỔNG KẾT CHƯƠNG 


Ì Biến ạnc vẬt RÁN (GỀ ciới HẠ pÀN Hồi 


Vật rắn như lò xo có thể có biến dạng Giới hạn đàn hồi của lò xo là giới hạn 
kéo (kích thước vật theo phương tác trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn 
dụng của lực tăng lên) hoặc biến dạng hồi của nó. 

nén (kích thước vật theo phương tác 

dụng của lực giảm xuống) khi vật chịu 

tác dụng của ngoại lực. 


Q ĐỊNH LUẬT H00KE 

NưNG : : Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực 
Tính đàn hồi của lò xo được đặctrưngbởi đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến 
một hằng số là độ cứng k (đơn vị trong hệ dạng của lò xo theo biểu thức: 


Q 50 cứnc của Lò xo 


SIlà N/m). F„ =k-|Al 
. 


-® 


CHƯƠNG TỪ KHOÁ CHÚ GIẢI NGẮN GỌN 


Trạng thái đứng yên hoặc chuyển động đều của vật 
1N... BẶ 


Chuyển động Chuyển động có tốc độ thay đổi trong quá trình 
biến đổi chuyển động. 
Chuyển động đều | Chuyển động có tốc độ không đổi theo thời gian. 


Chuyển động có quỹ đạo là một nhánh parabol và 

có hình chiếu chuyển động của vật lên phương nằm 

Hi ngang là chuyển động thẳng đều, lên phương thẳng 

_. đứng là chuyển động rơi tự do (chuyển động thẳng 
nhanh dần đều). 


Chuyển động 


Chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng, tốc độ thay 
đổi (tăng hoặc giảm) đều theo thời gian, gia tốc là 
một hằng số. 


Chuyển động 
thẳng biến đổi đều 


Chuyển động Chuyển động có quỹ đạo là đường tròn, tốc độ không 
tròn đều đổi trong quá trình chuyển động. 


Công do lực thực hiện có tác dụng làm giảm năng 
lượng của vật (công âm). 


Gồm 7 đại lượng: chiều dài, khối lượng, thời gian, 
Đại lượng cơ bản | nhiệt độ, cường độ dòng điện, lượng chất, cường độ 
ánh sáng. 


_ 
Q» 
`w© 


Đại lượng đặc trưng cho tính đàn hồi của lò xo. 


Đơn vị đo tương ứng với 7 đại lượng cơ bản. 
Đơn vị được dẫn ra từ các đơn vị cơ bản. 
Đường thẳng mang vectơ lực. 


F : Gia tốc trung bình trong khoảng thời gian rất ngắn, 

là số chỉ của gia tốc kế. 
Hê đơn vi SĨ Hệ đơn vị đo lường Quốc tế (Système International 
: ặ đunités) được xây dựng trên cơ sở của 7 đơn vị cơ bản. 


Hê kín Hệ không có tương tác với môi trường ngoài hoặc 
š ngoại lực tác dụng lên hệ triệt tiêu lẫn nhau. 
Lực mà công của lực đó sinh ra không phụ thuộc 
Lực bảo toàn vào đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị 
tường trí cuối. 


Hai lực đồng thời tác dụng vào một vật theo hướng 
Lực cân bằng ngược nhau và có tác dụng làm vật đứng yên hoặc 
chuyển động thẳng đều. 
Lực đồng quy Các lực có giá giao nhau và cùng tác dụng vào một vật. 
Các lực có giá song song. 


® 
Gò 


# 


Lực trực đối của lực tác dụng. 


Phương pháp sử dụng ngôn ngữ toán học và suy luận 
lí thuyết để phát hiện một kết quả mới. Kết quả mới 
này cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm. 


Phương pháp 
lí thuyết 


Phương pháp dùng thí nghiệm để phát hiện kết quả 
: mới giúp kiểm chứng, hoàn thiện, bổ sung hay bác 
thực nghiệm |tạ r2 thuyết nào đó. 


Phương pháp 


Tốc độ của vật rơi (có giá trị không đổi) khi trọng lực 
cân bằng với lực cản không khí. 


Tốc độ giới hạn 


Điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật. 


Đường thẳng mà vật rắn quay quanh. 


Vectơ độ dịch Có độ lớn bằng quảng đường vật chuyển dời và có 


hướng trùng với hướng chuyển dời. 


Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn 
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn 
trong cuốn sách này 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI 


Biên tập nội dung: TRƯƠNG HUÊ BẢO - NGUYỄN BÔNG 
Biên tập mĩ thuật: PHẠM THỊ HẠ LIÊN 


Thiết kế sách: PHẠM THỊ HẠ LIÊN 

Trình bày bìa: THÁI HỮU DƯƠNG 

Minh hoạ: PHẠM THỊ HẠ LIÊN 

Sửa bản in: TRƯƠNG HUÊ BẢO - NGUYÊN BÔNG - PHẠM TRƯỜNG THỊNH 
Chế bản tại: CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GIA ĐỊNH 


Bản quyền © (2022) thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


Xuất bản phẩm đã đăng kí quyền tác giả. Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không 
được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản 
của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


..e.® 


VẬT LÍ 10 (Chân trời sáng tạo) 
Mã số: 


c7 + | XƯN GỚ. 

Số QĐXE.......... ngày .... tháng.... năm 20... 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ....năm 20.... 
Mã số ISBN: 


@® s-. 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MỊNH 


BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 


1. Toán 10, Tập một 1. 
2. Toán 10, Tập hai 

3.. Chuyên đề học tập Toán 10 14. 
4.. Ngữ văn 10, Tập một 15. 
5.. Ngữvăn 10,Tập hai 16. 
6. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 17. 
7.. Tiếng Anh 10 Friends Global 18. 
8. Lịcđhsử10 19. 
9. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 20. 
10. Địa lí 10 21. 
11. Chuyên để học tập Địa lí 10 22. 


12. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật10 — 23. 


Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế 

và Pháp luật 10 

Vật lí 10 

Chuyên đề học tập Vật lí 10 

Hoá học 10 

Chuyên đề học tập Hoá học 10 

Sinh học 10 

Chuyên đề học tập Sinh học 10 

Âm nhạc 10 

Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (BẢN 1) 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (BẢN 2) 


Các đơn vị đầu mối phát hành 


CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc 


CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung 


e Miền Bắc: 
e Miền Trung: 
e Miền Nam: 


e Cửu Long: 
Sách điện tử: 


Kích hoạt đế mở học liêu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
đề nhãn mã số. Trưy cắp http://hanhitrangse natsed.vn 
và nhập mã số tại biếu tương chia khoá. 


CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam 


CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long 
http://hanhtrangso.nxbgd.vn 


—— 


